


VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





Bản sách này, đã cho xuất bản năm 2016 
tại Nhà xuất bản Hồng Đức, có tên là: 
“NHỮNG ĐIỀU CÀN BIÉT LÚC LÂM CHUNG” 


Website: www.dieuamdieungo.com 


Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ 


VIỆC LỚN NHẤT 
ĐỜI NGƯỜI 





(J] NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 
PL. 2562 - DL. 2018 


MỤC LỤC 


LỜI MỞ ĐẦU ...............................--- 2-2 -scs+s+s+exezezezesrsrsrsrsrsrrrree 5 
VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜII.............................-.------s-seses+ 7 

CÁCH KHAI THỊ CHO OAN GIA.............................--- 35 

CÁCH KHAI THỊ CHO NGƯỜI LÂM CHUNG............ 38 

CÁCH HÒI HƯỚNG CHO NGƯỜI LÂM CHUNG...... 38 
NIỆM PHẬT CÁCH NÀO ĐÉẺ ĐƯỢC NHÁT TÂM2........... 63 
Ý NGHĨA PHÁT NGUYỆN VÀ HÒI HƯỚNG..................... 88 
NIỆM A MI KHÔNG NÊN LO LÁNG.................................--- 97 
TẠI SAO LẠI NIỆM NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT?............... 103 
TÂM SỰ CỦA DIỆU ÂM DIỆU NGỘ...............................- 111 


CS 





LỜI MỞ ĐÀU 

Kính thưa quý bạn! Tập sách “Việc lớn nhất đời 
người” này, chúng tôi đã trích ra từ những cuốn sách 
do chúng tôi biên soạn và đã cho xuất bản cách đây 
nhiều năm. Ngoài ra, chúng tôi cũng bổ túc thêm 
nhiều phần quan trọng. Chúng tôi mong tập sách nhỏ 
này sẽ giúp quy bạn có thêm kinh nghiệm trong việc 
tu hành và cứu được người thân trong giờ phút cuối. 
Nếu bạn là người biết tu hành niệm Phật, thì tập sách 
nhỏ này sẽ giúp bạn và gia đình được vãng sanh 
thành Phật. 

Còn nếu bạn là người không biết tu hành và 
không phải là người của đạo Phật, thì tập sách nhỏ 
này cũng sẽ giúp cho bạn hiểu biết thêm về tiến trình 
trước khi lâm chung, sau khi chết bị luân hồi và sanh 
tử ra sao? Chỉ cần hiểu được những điều căn bản 
này, thì bạn sẽ biết lựa chọn cho mình và gia đình 
một cảnh giới tốt hơn để đi tái sanh sau khi chết. Xin 
quý bạn hãy dành một chút thời gian quý báu để đọc 
kỹ tập sách này, vì đây là tập cẩm nang quý báu có 
thể giúp cho bạn và gia đình thoát khỏi luân hồi và 
thành Phật. 

Trong cuốn sách này, chúng tôi viết: “A Mi Đà 
Phật”. Chúng tôi viết như vậy không phải là viết nhầm 
đâu, xin quý bạn chớ có hiểu lầm. Nếu quý bạn muốn 
biết tại sao tôi viết “A Mi Đà Phật” mà không viết “A Di 


6 


Đà Phật thì xin đọc bài pháp có tên là “Tại sao lại 
niệm Nam mô A Mi Đà Phật?” của Ngài Thích Trí 
Tịnh ở cuối cuốn sách này. Bài này, tôi đã trích ra từ 
cuốn sách “Hương sen Vạn Đức” của Ngài. Ngoài 
ra, còn có một bài tên là “Tâm sự của Diệu Âm Diệu 
Ngộ”. Bài này tôi đã trích ra từ cuốn sách “Ý nghĩa 
Hoằng pháp và Hộ pháp” do tôi biên soạn và đã cho 
xuất bản vào năm 2007. Quý bạn chỉ cần đọc qua hai 
bài pháp của Ngài và của chúng tôi, thì quý bạn sẽ 
không còn thắc mắc về “A Di” và “A Mi”. 


lã lạ Sã 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 7 





VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 

Kính thưa quý bạn! Đây là những điều quan 
trọng mà chúng ta cần phải biết để tự cứu thần thức 
của mình và cứu thần thức của người thân trong giờ 
phút cuối. Chúng ta luôn chuẩn bị sẵn sàng vì mạng 
sống chúng ta rất là ngắn ngủi, không ai có thể biết 
trước ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu chuẩn bị 
trước, khi có tang sự chúng ta sẽ không bị bối rối. 
Chuẩn bị trước không có nghĩa là tiêu cực, mà là ta 
có trí tuệ và can đảm dám đối diện với cái chết vì ai 
cũng phải chết. Chết chưa phải là hết mà chết chỉ là 
bắt đầu cho cuộc sống mới. Nếu là bắt đầu cho cuộc 
sống mới, vậy thì tại sao chúng ta không biết dùng 
cuộc sống ngắn ngủi này, để chuẩn bị cho mình một 
đời sống mới hạnh phúc và trường thọ vĩnh cửu? 

I. Khi có người thân đang bị hấp hồi 

1. Đặt người thân nằm một chỗ thoải mái với một 
tư thế thoải mái. 

2. Mở máy chip niệm Phật ngày đêm bên cạnh 
người bệnh cho tới khi chôn hoặc hỏa thiêu (chỉ dùng 
máy trong những lúc không có người trợ niệm). Là cái 
máy nhỏ niệm Phật không cần thay băng đĩa, ta nên 
tới chùa hoặc những nơi có bán pháp bảo của Phật 
giáo để thỉnh. Chúng ta có thể dùng phone, iPad, 
laptop... đễ tải xuống những loại niệm Phật trợ niệm 


8 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





mà ta ưa thích, để thay thế cho máy chip niệm Phật 
cũng được. Nhưng chúng ta phải dùng loại máy cho 
tốt, thì mới không làm động tâm của người hấp hối và 
loại niệm Phật mà ta thâu vào máy phải dài ít nhất là 
24 tiếng đồng hò, thì mới thay thế được cho máy chip 
niệm Phật. 

3. Lấy hình Phật để trước mặt để người hấp hối 
yên lòng và tưởng đến Phật. 

4. Khuyên thân nhân trong nhà không ai được 
khóc. Điều quan trọng không phải là giữ lại thân xác 
của người thân, mà là lúc rất quan trọng để cứu thần 
thức của người thân. 

5. Khuyên mọi người trong nhà cùng nhau ngồi, 
hoặc đứng xung quanh người hấp hối để niệm Phật 
trợ niệm. 

6. Tiếng niệm vừa đủ nghe không được lớn quá 
hay nhỏ quá, nhanh quá hay chậm quá. Chỉ trừ 
những trường hợp nếu ta thấy người hấp hối đó đang 
bị oan gia quấy rối, thì ta mới niệm Phật lớn tiếng để 
nhắc nhở họ quay về giữ chánh niệm. Tóm lại, chúng 
ta trợ niệm làm sao mà giúp cho người sắp chết giữ 
được chánh niệm và cảm thấy yên tâm. 

7. Trong nhà cần một người hiểu biết một chút 
về Phật pháp và phải luôn ở bên cạnh để khai thị cho 
người hấp hối. Chúng ta khuyên người hấp hối nên 
buông xả hết trần duyên, tình cảm, tiền bạc, danh 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 9 





vọng và con cháu vì tất cả đều là giả, không thật. 
Khuyên họ hãy mau niệm Phật để Phật đến tiếp dẫn 
đưa về cõi Phật. Nếu họ không chịu buông xả, thì họ 
sẽ bị làm ma lạnh lẽo, đói khác và sẽ bị đọa luân hồi 
đau khổ... Khuyên họ hãy niệm Phật vì gia đình ai 
cũng thương và muốn họ được đi theo Phật. Nếu họ 
không được đi theo Phật mà bị làm ma thì gia đình sẽ 
buôn lắm... Tóm lại, chúng ta phải dùng những lời dễ 
hiểu và đầy đủ ý nghĩa, để giúp cho người hấp hối 
phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Ngoài ra, chúng 
ta phải luôn ở bên cạnh người hấp hối để khai thị, trợ 
niệm và khuyến tắn ngày đêm. Vì giờ phút lâm chung 
rất là quan trọng, là giờ phút mà tinh thần của họ 
đang bị xuống thấp, hôn trầm, sợ hãi và đau đớn. 
Nếu trong thời khắc lâm chung mà họ có được người 
thân và ban Hộ niệm luôn ở bên cạnh để trợ niệm và 
khai thị, thì họ sẽ bớt được sự sợ hãi, đau đớn và sẽ 
được yên tâm niệm Phật cầu vãng sanh. 

II. Những điều cầm ky 

1. Nêu người thân chêt trước khi ta phát hiện, thì 
không nên đụng chạm hay di chuyển thân xác của 
họ. Chỉ trừ những trường hợp ngoại lệ, như là: Họ 
chết vì tai nạn ở ngoài đường, chết ở trong cầu tắm, 
chết ở cầu thang... thì ta mới di chuyển thân xác của 
họ. Tóm lại, nếu người thân của mình chết ở những 
nơi không tiện cho việc hộ niệm, thì ta nên di chuyển 


10 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





thân xác của họ về nhà, về chùa... để tiện cho việc 
hộ niệm. Khi di dời thân xác của họ thì ta nên xin 
phép họ trước. Trong thời gian di chuyên, ta phải hết 
sức nhẹ nhàng và phải luôn niệm Phật và khai thị, để 
họ không bị nỗi sân trong thời gian di chuyển. Khi đem 
họ về nhà, thì ta nên đặt họ nằm ở phòng khách của 
gia đình, vì nơi đó dễ cho việc hộ niệm và làm mai 
táng. Còn nếu người thân của ta chết bình yên ở 
trong nhà, thì ta không nên di chuyển thân xác của 
họ, mà lúc đó ta phải ở bên cạnh và trợ niệm cho họ ít 
nhất là 8 tiếng đồng hồ, rồi sau đó mới di chuyển thân 
xác của họ đi nơi khác. Còn một điều quan trọng tôi 
xin khuyên quý bạn, đó là: Nếu muốn người thân của 
mình trong thời gian hấp hối và sau khi chết được 
những ban Hộ niệm nhận lời giúp đỡ, thì ta nên dời 
người thân đến phòng khách càng sớm càng tốt. 
Trước khi đưa người thân đến phòng khách, thì ta 
phải dời bàn ghế, vật dụng không cần thiết... ở trong 
phòng khách đi nơi khác và phải dọn dẹp phòng 
khách cho thoáng và sạch, để giúp cho người hấp hối 
cảm thấy thoải mái và giúp cho ban Hộ niệm có đủ 
không gian để hộ niệm. Còn nếu ta không lo dời 
người thân đến phòng khách trước khi chết, thì người 
mắt đó sẽ bị thiệt thòi rất nhiều. Lúc đó, bạn sẽ khó 
mời được ban Hộ niệm nhận lời đến nơi giúp đỡ. Tại 
sao? Vì ngày nay có nhiều ban Hộ niệm, khi nghe 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 11 





đến người nào chết mà nằm ở trong các phòng ngủ 
chật hẹp hay chết ở trên gác... thì họ ngại không 
muốn giúp đỡ. Tại sao? Vì họ biết người nào chết mà 
nằm ở những chỗ chật hẹp và không có đủ thoáng 
khí, thì rất khó cho việc hộ niệm và sẽ có hại cho sức 
khỏe của những người trong ban Hộ niệm, vì vậy mà 
họ từ chối. Còn nếu họ có nhận lời, thì họ cũng sẽ 
yêu cầu bạn di chuyển thân xác của người mất đó 
đến phòng khách thì họ mới giúp. Nếu lúc đó, bạn vì 
lo làm động đến thân xác của người mất và không 
chịu làm theo những yêu cầu của ban Hộ niệm, thì họ 
sẽ không nhận lời giúp đỡ bạn. Cuối cùng, người bị 
thiệt thòi là người thân của bạn. Tóm lại, nếu chúng 
ta biết người thân của mình sẽ mắt trong thời gian 
ngắn, thì tốt nhất là ta nên di chuyển người thân đến 
phòng khách càng sớm càng tốt. Chúng ta làm như 
vậy sẽ an toàn cho người mắt và sẽ dễ cho ban Hộ 
niệm làm việc. Có một điều tôi xin khuyên quý bạn, 
đó là: Trách nhiệm cứu người thân là trách nhiệm của 
tất cả mọi người trong gia đình, không chỉ là trách 
nhiệm riêng của ban Hộ niệm. Vì vậy, chúng ta không 
nên phó thác mọi chuyện cho ban Hộ niệm. Chúng ta 
cũng không nên nghĩ rằng chỉ cần có tiền, thì ta có 
thể mời bao nhiêu ban Hộ niệm đến giúp cũng được. 
Nếu ai nghĩ như vậy là sai lầm. Quý bạn nên biết rằng, 
những ban Hộ niệm họ không có lấy tiền của chúng 


12 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





ta. Họ đến hộ niệm là vì lòng từ bi, vì muốn giúp cho 
chúng ta được vãng sanh thành Phật hoặc tái sanh 
lên các cõi lành. Xin quý bạn hiểu rõ điều này. 

2. Khi trong nhà có người chết, chúng ta không 
nên la khóc um sùm vì sẽ làm cho người chết luyến 
tiếc không đi được. Chúng ta không nên lôi kéo hoặc 
đụng đến thân thể của người chết, hay là tắm rửa 
thay quần áo cho họ mà ta phải đợi đến 12 tiếng 
đồng hồ sau khi chết. Tuy người chết đã tắt thở và 
thể xác của họ đã bị lạnh, nhưng thần thức của họ 
vẫn còn ở trong thân trong vòng 8 tiếng. Vì vậy, 
chúng ta phải trợ niệm cho họ càng lâu càng tốt. Nếu 
chúng ta không hiểu và đụng chạm vào thân thể của 
họ, thì sẽ làm cho thân thể của họ bị đau đớn và dễ 
nổi sân. Khi tâm họ nổi lên sân hận thì họ sẽ bị tái 
sanh vào những đường xấu như Súc sanh, Ngạ quỷ 
hay Địa ngục. 

Sau 8 đến 12 tiếng đồng hồ, nếu thân thể hoặc 
tay chân của người chết không được thẳng, thì ta 
dùng khăn thắm nước nóng và đắp xung quanh các 
khớp xương của họ khoảng vài phút, thì ta có thể 
điều chỉnh thân thể của người chết được thẳng lại. 
Sau 8 tiếng đồng hồ ta dùng tay dò hơi ấm của người 
chết. Nếu trên đỉnh đầu ấm thì được vãng sanh về cõi 
Phật. Nếu trên trán nóng thì sanh về cõi Thánh. Nếu 
ngực ấm thì sanh về cõi Trời hay cõi Người. Nếu lỗ 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 13 





rốn, chỗ kín, đầu gối hoặc dưới lòng bàn chân âm thì 
bị đọa vào một trong ba đường Súc sanh, Ngạ quỷ 
hoặc Địa ngục. Thêm vào cách chết của họ, nếu hình 
tướng của họ được thanh thản, nhẹ nhàng thì ta biết 
họ đã được sanh lên những cõi lành. Nếu hình tướng 
của họ cau có, khổ sở hay co quắp thì ta biết họ bị 
đọa vào những đường ác. 

Sau khi dò hơi âm xong, nếu biết người thân của 
mình bị đọa vào những đường xấu, thì ta không nên 
nản lòng mà hãy buông xả hết mọi chuyện làm ăn, 
ngày đêm tinh tấn niệm Phật để cứu thần thức của 
họ. Tại sao? Vì trong bảy lần bảy bốn mươi chín 
ngày, chúng ta còn có cơ hội cứu được vong linh của 
người thân. Vì người chết trong vòng 49 ngày, đa số 
họ chưa biết là mình đã bị chết. Vong hồn của họ vẫn 
còn ở trong nhà đi xung quanh người thân. Chúng ta 
không thấy họ nhưng họ thấy chúng ta. Trong vòng 
49 ngày này vong hồn của họ rất là lạnh lẽo, sợ hãi 
và đang bị chúng ma níu kéo... Trong khoảng thời 
gian này, họ luôn kêu tên và đụng chạm đến những 
người thân, nhưng người thân không ai thấy họ nên 
họ rất là tức giận và sợ hãi. Thật ra, không phải 
người nào cũng đợi đến 49 ngày mới đi, mà có người 
đi tái sanh sớm hơn hoặc trễ hơn, tùy theo nghiệp lực 
của mỗi người mà đi tái sanh khác nhau. Nhưng 
chúng ta cố gắng hộ niệm cho người chết đến 49 


14 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





ngày thì mới được vẹn toàn. 

Trong 49 ngày này người thân không nên khóc. 
Máy chip niệm Phật phải mở ngày đêm và người thân 
nên thay phiên nhau hộ niệm. Bàn thờ đèn nhang 
phải đầy đủ để người chết cảm thấy ấm cúng. Người 
thân trong gia đình phải luôn kêu tên người chết và 
nói cho họ biết rằng là họ đã chết rồi. Khuyên họ hãy 
mau niệm Phật để được Phật tiếp dẫn đưa về Cực 
Lạc. Nói cho họ biết nếu họ không tin mình đã chết, 
thì hãy đi tìm tắm gương để soi vào. Vì người chết khi 
soi gương sẽ không thấy bóng của mình trong 
gương. Sau khi biết rõ mình đã chết thì họ sẽ nghe 
lời người thân dẫn dắt. Duy chỉ có hai loại người là 
không có bảy lần bảy bốn mươi chín ngày, đó là: 

Một: Là những người niệm Phật được vãng 
sanh thành Phật. Người được vãng sanh trong lúc 
hấp hối, thì đã được Phật A Mi Đà đến nơi tiếp dẫn 
đưa thẳng về Cực Lạc. Vì vậy, họ ra ởi trong lúc còn 
sống, không phải chết rồi mới đi. Vì họ ra đi trong lúc 
còn sống, nên sau khi chết nhiều tiếng đồng hồ, mà 
thân xác của họ vẫn còn mềm mại như lúc còn sống 
và trên đỉnh đầu của họ vẫn còn để lại hơi ấm. 

Hai: Là những người làm toàn những chuyện ác, 
khi tới phút lâm chung chưa kịp nhắm mắt, thì đã bị 
Quỷ sai tới kéo đưa thẳng vào địa ngục. 

Còn phần này rất là quan trọng: Nếu chúng ta 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 15 





biết rõ người thân của mình sẽ bị chết thì không nên 
gọi cấp cứu, vì chỉ làm đau đớn thể xác và làm trở 
ngại người thân của mình không được vãng sanh. 
Nếu người thân bị chết trong nhà thương, thì ta nên 
xin nhà thương để cho người thân của mình nằm 
yên đến 8 tiếng và trong 8 tiếng này ta phải luôn ở 
bên cạnh để trợ niệm cho họ. Rồi sau đó ta mới di 
chuyển thân xác của họ đi nơi khác. Chúng ta phải 
nói cho những người đại diện trong nhà thương biết 
đây là luật lệ của tôn giáo. Nếu họ nói nhà thương 
không cho phép làm như vậy, thì ta phải tranh luận 
tới cùng và giải thích cho họ hiểu rõ tại sao, thì họ sẽ 
chấp nhận và không còn làm khó chúng ta nữa. Còn 
nếu chúng ta biết rõ người thân của mình sẽ bị chết 
trong thời gian ngắn, thì tốt nhất là nên đưa người 
thân của mình về nhà, làm như vậy sẽ tốt cho tất cả 
mọi mặt, đồng thời an toàn cho người thân của mình. 

II. Lưu ý _ 

Trong nhà chúng ta phải luôn trữ sẵn vài cái máy 
chip có nhiều loại niệm Phật khác nhau. Sau đó, 
chúng ta nên dò hỏi những người thân ở trong gia 
đình, mà nhất là các em nhỏ để biết chúng thích loại 
niệm Phật nào vì điều này rất là quan trọng. Nếu 
chúng ta không tìm hiểu chúng trước rõ ràng thì đến 
phút lâm chung ta sẽ vô tình làm cho người thân của 
mình bị phân tâm và dễ nỗi sân. Vì mỗi người thích 


16 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





niệm khác nhau, có người thì thích niệm sáu chữ, có 
người thì thích niệm bốn chữ. Có người thì thích 
niệm A Mi Đà Phật, có người thì thích niệm A Di Đà 
Phật. Tóm lại, chúng ta nên chiều theo ý của người 
hấp hối. 

Chúng ta luôn trữ sẵn một cái máy nghe bằng 
băng đĩa vừa đủ, không lớn quá để bỏ băng đĩa trợ 
niệm vào và có thể xách đi đây đó, hoặc chúng ta có 
thể dùng những loại máy nghe bằng thẻ nhớ và chép 
sẵn những loại niệm Phật trợ niệm vào. Nếu chúng ta 
có loại máy nghe bằng thẻ nhớ tốt, thì có thể dùng 
máy này thay thế cho máy nghe đĩa và thay thế cho 
máy chip niệm Phật cũng được. Ngoài ra, chúng ta 
có thể dùng các loại máy như là laptop, iPod, iPad, 
iPhone... để thay thế cho máy chip cũng được (fức là 
những loại máy có chức năng tải được các loại niệm 
Phật từ các trang website và phải có âm thanh tót). 

Sau khi có được một trong những loại máy nói ở 
trên, thì ta nên tìm những loại niệm “A Mi Đà Phật 
hay “A Di Đà Phật” trợ niệm đúng cách để tải về máy. 
Quý bạn có thể vào trang www.dieuamdieungo.com 
để nghe thử các loại niệm Phật hành trì và trợ niệm. 
Vì trong trang website này, chúng tôi có để mấy mươi 
loại niệm Phật hành trì và trợ niệm nhanh, chậm khác 
nhau do tôi và con trai của tôi xướng niệm. Nhiều 
năm qua cũng có nhiều phật tử trong và ngoài nước 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 17 





rất thích. 

Giờ chúng ta trở lại nói về phần máy. Cái máy 
lớn thì ta dùng trong những lúc không có ban Hộ 
niệm chuyên nghiệp giúp đỡ. Lúc đó, ta mở máy cho 
tiếng niệm Phật phát ra để làm chuẩn cho mình và 
cho người thân trong gia đình cùng niệm theo. Còn 
những máy chip niệm Phật nhỏ thì ta dùng cho 
những lúc có người thân đang nằm ở trong nhà 
thương hay ở trong nhà xác. Vì máy nhỏ dễ để bên 
cạnh và có dây nghe, nên không làm phiền đến 
những người xung quanh. 

Khi mở máy cho người bệnh nghe, thì ta phải 
nghe thử trước và điều chỉnh âm thanh cho vừa đủ, 
không được lớn quá hay nhỏ quá. Sau khi nghe thử 
xong, thì ta mới bỏ dây nghe vào tai của người bệnh. 
Sau khi bỏ dây nghe vào tai của người bệnh xong, thì 
ta phải hỏi họ nghe có vừa chưa? Nếu họ không thể 
trả lời, thì ta có thể quan sát ánh mắt và thần thái của 
họ. Nếu vẻ mặt của họ nhăn nhó hay khó chịu, thì ta 
phải lấy ra và điều chỉnh lại âm thanh, vì người bệnh 
và người tỉnh có độ nghe khác nhau. Điều này ta phải 
hết sức chú ý, nếu không ta sẽ hại họ nổi sân thì 
không tốt. Chúng ta chỉ để máy dây nghe vào tai của 
người hấp hối trong những lúc không có người trợ 
niệm. Chúng ta không nên để máy dây nghe vào tai 
của người hấp hối trong lúc có người trợ niệm bên 


18 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





ngoài, vì làm như vậy sẽ hại họ bị rối loạn thân tâm 
và dễ nỗi sân. Chúng ta phải biết thần thức phút cuối 
rất là quan trọng, nếu ta sơ ý một chút sẽ hại đến 
thần thức của họ. 

Kính thưa quý bạn! Khi tỉnh táo và khỏe mạnh thì 
ta thích nghe những loại niệm Phật có tiếng nhạc. 
Nhưng khi hấp hối thì thần thức của ta sẽ bị xuống 
thấp, đồng thời thân thể đau đớn, hơi thở và tánh 
nghe sẽ bị yếu dần. Vì vậy, ta không còn đủ sức niệm 
Phật kéo dài, hoặc nghe những loại niệm Phật có 
tiếng nhạc, tiếng mõ ồn ào. Tuy bây giờ chúng ta 
chưa bị bệnh và chưa bị hấp hối, nhưng phải biết đặt 
mình vào tâm trạng của người hấp hối thì mới cứu 
được họ. Còn nếu ta vẫn cố chấp không quan tâm 
đến tình trạng của người hấp hối thì sẽ hại họ. Cuối 
cùng, chúng ta không cứu được người mà còn hại 
người. Tội này chúng ta gánh không có nổi đâu, xin 
quý bạn hãy đặt sự vãng sanh của chúng sanh lên 
hàng đầu. 

Trong lúc trợ niệm, nếu có đông hơn 10 người 
thì ta nên chia ra làm hai nhóm, mỗi nhóm trợ niệm 
một tiếng. Chúng ta không nên vây quanh người hấp 
hối quá đông, vì sẽ làm cho họ bị ngộp thở và khó 
chịu. Chúng ta nên âm thầm thay phiên nhau niệm, 
nhưng tránh đừng để tiếng niệm Phật bị ngưng nửa 
chừng. Tóm lại, chúng ta phải cố gắng tùy theo hoàn 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 19 





cảnh mà uyễn chuyển. Dù ở trong nhà thương hay ở 
nhà xác, thì ta lúc nào cũng phải để máy chip niệm 
Phật bên cạnh của người thân. Chúng ta phải để loại 
niệm Phật không có tiếng nhạc và tiếng mõ. Thêm 
vào, người sắp chết tánh nghe của họ rất yếu, nên khi 
thử máy nghe ta phải mở âm thanh lớn hơn vừa một 
chút, thì họ sẽ nghe được vừa. Nhưng phải tùy theo 
tâm trạng của người bệnh, chúng ta không nên bắt 
họ phải nghe hoài, vì họ cần có thời gian để nghỉ ngơi. 

Trong lúc trợ niệm, ta phải niệm từng câu rõ ràng 
và âm thanh vừa đủ nghe. Chúng ta không nên niệm 
lớn tiếng quá hay nhỏ quá, nhanh quá hay chậm quá, 
thấp quá hay cao quá. Chỉ trừ những trường hợp đặc 
biệt, nếu thấy người hấp hối đó đang bị oan gia quấy 
phá hay là nuối tiếc mạng sống... thì ta phải đồng 
thanh niệm lớn tiếng, để đánh thức người hấp hối đó 
quay về giữ chánh niệm. Chúng ta phải trợ niệm với 
tâm từ bi như người làm cha mẹ gọi con của mình 
thức tỉnh để đi theo Phật. Tại sao? Vì thần thức của 
người hấp hối đang bị xuống thấp, hôn trầm, mê man 
và sợ hãi. Nên chúng ta phải niệm như kêu gọi, thì 
mới đánh thức được thần thức của họ. Trong lúc trợ 
niệm, ta phải dùng hết thần lực của mình để truyền 
vào cho người hấp hối. Truyền hết thần lực nghĩa là 
mỗi câu ta đều phải niệm từ chân tâm của mình, thì 
thần lực của ta mới phát ra được mạnh, mới giúp cho 


20 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





người hấp hối giữ được chánh niệm mà ra đi tự tại, 
nên người trợ niệm rất là quan trọng. 

IV.Nhắcnhở - 

Trong lúc trợ niệm, nêu người bệnh còn tỉnh táo 
và người này đã hiểu rành về pháp môn Tịnh độ, thì 
khoảng vài tiếng ta khai thị cho họ một lần. Còn nếu 
người bệnh chưa hiểu gì về pháp môn Tịnh độ, thì ta 
phải khai thị liên tục. Tùy theo sự tỉnh táo của họ mà 
ta khai thị uyễn chuyển, để họ hiểu được câu A Mi Đà 
Phật có công năng nhiệm mâu ra sao? Chúng ta phải 
giúp cho họ hiểu được lời nguyện của Phật A Mi Đà 
như thế nào và cõi Cực Lạc đẹp ra sao? Vì trong thời 
khắc này, lời khai thị của ta rất là quan trọng đối với 
họ. Nếu chúng ta biết cách khai thị thì họ sẽ tin Phật 
A Mi Đà và phát tâm kịp thời. Chỉ cần họ hiểu Phật 
pháp và tin được Phật, thì sự hộ niệm của ta mới có 
kết quả cao. Trong lúc khai thị, ta không nên nói dài 
dòng hay dùng những từ ngữ Hán Việt, hay nói 
những giáo lý khó hiểu hoặc không lợi ích. Chúng ta 
phải dùng những từ ngữ bình thường, dễ hiểu và 
phải nói bao gồm được hết những trọng điểm sau 
đây: 

1. Nói cho họ biết làm Phật sẽ được hạnh phúc 
và sống mãi không chết ra sao? 

2. Nói cho họ biết nguyện 18 của Phật A Mi Đà 
ra sao? 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 21 





3. Nói cho họ biết cõi Cực Lạc đẹp như thế nào? 

4. Khi thành Phật thì họ sẽ cứu được thân nhân 
của họ ra sao? 

5. Nói cho họ biết bị đọa trong ba đường ác thì 
sẽ bị đau khổ ra sao...” 

Nếu họ còn tỉnh, thì ta nên cho họ xem những 
video nói về bằng chứng của những người niệm Phật 
đã được vãng sanh ra sao, để họ có vững niềm tỉin. 
Còn những người đã hiểu và tin pháp môn Tịnh độ, 
thì ta không nên khai thị nhiều, mà chỉ chuyên tâm trợ 
niệm cho họ là đủ. Chỉ trừ những trường hợp nếu ta 
thấy họ có dấu hiệu đang bị oan gia đánh phá hay 
còn nuối tiếc mạng sống... thì ta phải tùy cơ ứng biến 
và khai thị kịp thời để giúp họ giữ vững chánh niệm. 
Còn nếu người bệnh tới phút hấp hối sắp tắt hơi, thì 
ta chỉ niệm Phật liên tục và dùng hết thần lực từ chân 
tâm của mình để truyền vào cho họ là đủ. Tóm lại, 
chúng ta phải biết tùy cơ ứng biến cho khéo léo và 
kịp thời, không nên câu nệ về hình thức. 

Còn về phần “Hồi hướng” cho vong linh, thì ta 
phải đợi mỗi khi trợ niệm xong mới tới trước bàn thờ 
Phật để thành tâm hồi hướng. Còn nếu trong nhà của 
người hấp hối không có bàn thờ Phật cũng không 
sao, chúng ta chỉ cần quay mặt về hướng Tây hồi 
hướng cho vong linh là đủ. Tóm lại, mỗi khi thay 
phiên trợ niệm xong, thì ta đều âm thầm lui ra bàn thờ 


22 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





để cầu nguyện và hồi hướng cho vong linh. 

V. Những điều ghi nhớ 

†1. Trong lúc trợ niệm ta không nên mở máy chip 
hoặc đĩa niệm Phật có tiếng nhạc. Tại sao? Vì sẽ làm 
ban Hộ niệm và người hấp hối bị rối loạn thân tâm. 
Chúng ta chỉ để máy chip hoặc băng đĩa niệm Phật 
trợ niệm đúng cách. Niệm như thế nào gọi là đúng 
cách? Là loại niệm Phật trì danh không có tiếng nhạc, 
tiếng mõ và mỗi niệm phải rõ ràng. Nếu chúng ta 
không có máy chip hoặc băng đĩa niệm Phật trợ niệm 
đúng cách để làm chuẩn, thì không nên dùng đến 
máy. Còn nếu chúng ta có máy chip hay đĩa niệm 
Phật trợ niệm đúng cách, thì nên mở lên để làm 
chuẩn cho ta và gia đình niệm theo, làm như vậy sẽ 
được hợp nhất hơn. Chúng tôi xin nhắc thêm một lần 
nữa đó là, chúng ta chỉ mở máy trợ niệm khi không 
có ban Hộ niệm chuyên nghiệp giúp đỡ. Tại sao? Vì 
ban Hộ niệm chuyên nghiệp họ sẽ biết làm gì, còn 
chúng ta chưa phải là chuyên nghiệp, thì phải cần 
đến máy niệm Phật để làm chuẩn. Nhưng ta phải biết 
khi nào cần mở máy và khi nào không. Nếu trong thời 
gian trợ niệm mà ta mở máy niệm Phật không đúng 
cách và đúng thời, thì sẽ hại đến thần thức của người 
hấp hối. 

2. Trong lúc trợ niệm, ta phải niệm rõ ràng từng 
chữ hợp nhất với nhau, không nên kẻ niệm chậm 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 23 





người niệm nhanh, người niệm cao người niệm thấp, 
làm như vậy sẽ xáo trộn thân tâm của người hấp hối. 
Ý nghĩa trợ niệm là trợ thần lực, không phải trợ tiếng 
niệm Phật suông. Vì vậy, ta phải dùng chân tâm của 
mình để niệm và phải biết phối hợp với nhau, để tạo 
thành một đại niệm Kim cang xoáy thẳng vào tâm 
thức của người hấp hối, giúp cho họ nương theo một 
đại niệm Kim cang đó mà giữ chánh niệm. Một đại 
niệm Kim cang nghĩa là: Nếu niệm chữ A thì cả nhóm 
phải đồng niệm chữ A, nếu niệm chữ Mi thì cả nhóm 
phải niệm chữ Mi, các chữ khác cũng vậy. Chúng ta 
không nên người niệm chữ A, người niệm chữ MI, vì 
làm như vậy sẽ hại người hấp hối bị phân tâm. 

3. Trong khoảng thời gian hộ niệm cho người 
hấp hối, ta phải khuyên người nhà của người hấp hối 
không được nấu những món ăn có mùi vị hấp dẫn 
như là: Cá chiên, thịt kho, thịt nướng, chả giò, bún bò 
huế, phở... Chúng ta cũng không nên nấu những 
món ăn mà hằng ngày người hấp hối đó ưa thích. Tại 
sao? Vì tâm lý của những người bị bệnh, mà nhất là 
những người bị bệnh lâu ngày không ăn uống được 
gì, thì họ thường thèm ăn đủ thứ và sự thèm khát của 
họ mạnh hơn người bình thường gấp mười lần. Nói 
như vậy không có nghĩa là họ tham ăn, mà vì tập khí 
ăn uống của con người đã bị ăn sâu vào tâm thức 
nhiều kiếp rồi. Nếu phút cuối chúng ta không hiểu, lại 


24 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





đi nấu những món ăn có những mùi vị hấp dẫn để 
tiếp đãi họ hàng hay gia đình, thì chúng ta sẽ hại 
người hấp hối đó mất đi chánh niệm. Lúc đó, tâm trí 
của người hấp hối sẽ không còn nghĩ tới Phật A Mi 
Đà, mà họ chỉ nghĩ tưởng và thèm khác đến những 
mùi vị của thức ăn. Nếu phút lâm chung mà thần thức 
của họ chỉ nghĩ tưởng đến thức ăn, thì họ sẽ bị rơi 
vào ngạ quỷ để bám theo những mùi vị thức ăn đó. 
Như vậy, vô tình chúng ta hại người thân của mình 
mà không hay. 

Trong thời gian trợ niệm, nếu có người thân ở xa 
đến thăm hay là đến để giúp trợ niệm thì khi đến bữa 
ăn, chúng ta nên yêu cầu họ ra những quán gần nhà 
mua tạm gì để ăn, hoặc người nhà có thể mua đỡ mì 
gói, bánh mì... để cho họ dùng tạm trong những ngày 
khó khăn. Tóm lại, trong những ngày cuối trợ niệm, ta 
chỉ ăn tạm những thức ăn không bốc mùi thơm, như 
vậy mới cứu được thần thức người thân. 

Còn chuyện này rất là quan trọng: Nếu người 
thân của ta trong thời gian bị bệnh, hay trước phút 
lâm chung đòi ăn những món mà họ ưa thích thì ta 
nên giúp họ được thỏa mãn. Nếu là người xuất gia, 
tới phút cuối họ thèm ăn mặn thì ta cũng nên thỏa 
mãn cho họ. Tại sao? Vì đó là cận tử nghiệp của họ 
tới lúc phát sanh. Nếu chúng ta chấp họ là người xuất 
gia và không chịu thỏa mãn cho họ, thì ta sẽ hại họ 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 29 





rơi vào ngạ quỷ. Vì vậy, dù là người xuất gia hay tại 
gia, chúng ta nên giúp họ được thỏa mãn. Vì một khi 
sự thèm khát của họ đã được thỏa mãn, thì họ sẽ 
không còn nghĩ tưởng đến thức ăn, mà lúc đó họ chỉ 
một lòng niệm Phật cầu vãng sanh. Ngoài đáp ứng 
cho họ không còn thèm khát ra, ta còn phải giúp họ 
làm tròn tâm nguyện, hoặc giúp khai thị để họ thức 
tỉnh buông xả những vướng mắc mà họ vẫn còn giữ 
trong tâm. Khi họ đã được toại nguyện, thì họ sẽ 
không còn vương vấn mà một lòng niệm Phật cầu 
vãng sanh. 

VI. Vấn đề quan trọng l 

Trong lúc trợ niệm, ta phải thay phiên âm thâm, 
mỗi hành động đứng lên hay ngồi xuống đều phải 
nhẹ nhàng, không có tiếng động và tiếng niệm Phật 
không thể đứt ngang. Chúng ta nên thay phiên từng 
người, không nên thay phiên một lúc hai hoặc ba 
người, vì sẽ làm động đến tâm của người hấp hối và 
ban Hộ niệm. Nghĩa là khi nhóm người này muốn 
thay thế cho nhóm người kia, thì ta chỉ thay vào từng 
người một cho uyễn chuyển và dung thông. Chúng ta 
không nên thay một lúc cả nhóm, làm như vậy tiếng 
niệm Phật sẽ bị đứt ngang nửa chừng. Chúng ta cứ 
thay phiên trợ niệm như vậy cho đến khi nào người 
hấp hối trút hơi thở cuối cùng. Sau khi người hấp hối 
tắt thở, thì ta phải tiếp tục trợ niệm thêm ít nhất là 8 


26 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





tiếng đồng hồ. Tóm lại, chúng ta trợ niệm càng nhiều 
thì càng tốt cho vong linh và tốt cho công phu tu hành 
của ta. 

Kính thưa quý bạn! Mục đích của chúng ta tu 
niệm Phật là cầu vãng sanh về cõi Phật A Mi Đà. Vì 
vậy, đến phút lâm chung, ta chỉ một lòng đi theo Phật 
A Mi Đà mà thôi, không nên đi theo bất cứ một ai. 
Cho dù có một vị Phật nào đó hay chư Thiên hiện ra 
thì ta cũng không nên đi theo, vì tất cả hình tướng đó 
là giả, không thật. Khi đọc đến đây tôi biết quý bạn sẽ 
hỏi rằng: “Làm sao chúng ta có thê biết được ai là 
Phật A Mi Đà thật?”. Điều này xin quý bạn hãy yên 
tâm, vì Phật A Mi Đà thật lúc nào cũng cầm hoa sen 
của ta đến để tiếp dẫn. Thêm vào, hai bên phải và trái 
của Ngài lúc nào cũng có hai vị Bồ tát Quán Thế Âm 
và Đại Thế Chí. Ngoài ra, còn có nhiều Thánh chúng 
cùng đến để tiếp dẫn ta. 

Nếu quý bạn muốn được yên tâm 100% để khi 
xả bỏ báo thân này cho đến khi ngồi vào hoa sen, thì 
ngay từ bây giờ ta luôn niệm Phật cho đến khi về 
Cực Lạc mới thôi. Tại sao? Vì nếu là hình tướng giả 
thì sẽ bị tiếng niệm Phật của ta làm cho tiêu tan biến 
mất. Chỉ có Phật A Mi Đà thật thì không bị tiêu tan mà 
Ngài sẽ tiếp dẫn ta về tới Cực Lạc. Thật ra, chúng ta 
lo xa vậy thôi chứ điều đó ít có xảy ra. Chỉ có những 
người nghiệp chướng sâu dày thì mới bị oan gia hãm 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 27 





hại. Nói thì nói vậy thôi, nhưng quý bạn không nên lo 
lắng, vì chúng ma sẽ không dám giả Phật A Mi Đà để 
gạt chúng ta đâu. Tại sao? Vì chư Thần Hộ Pháp sẽ 
không cho phép họ làm như vậy. Huống chỉ, luật ở 
các cõi trên rất là nghiêm khắc, không phải chúng ma 
muốn làm gì thì làm. Tóm lại, nếu tâm của ta được 
định thì không có chúng ma nào hại được ta. Thêm 
vào, Phật thật hay giả tới lúc đó tâm của ta sẽ tự cảm 
ứng được ngay. Tại sao? Vì hoa sen mà Phật A Mi 
Đà mang đến chính là hoa sen của ta sanh ra. Thêm 
vào, trong hoa sen đó còn có cả báo thân Phật của 
ta ở trong đó nữa, thì làm sao mà có chuyện nhằm 
lẫn được. Vì vậy, quý bạn hãy yên tâm, không nên lo 
lắng mà tự làm chướng ngại cho mình. 

VII. Không nên nễ tình _. 

Nêu trong nhà có người thân đang bị hấp hôi 
hay mới mắt, mà có thân nhân hay bạn bè đến thăm 
và than khóc um sùm, thì ta nên mời họ ra ngoài 
ngay. Chúng ta phải nói cho họ biết rằng: “Nếu anh 
(chị) thương người nhà tôi, thì xin anh (chị) nệm Phật 
hộ niệm cho họ. Còn nếu anh (chị) đến đây để 
thương khóc, thì sẽ hại đến thân thức của người nhà 
tôi không được siêu thoát”. Nếu sau khi nói xong mà 
họ không hiểu và giận bỏ đi về thì cũng không sao. 
Điều quan trọng là phải cứu thần thức của người 
chết, không phải là lúc sợ người thân hay bạn bè 


28 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





giận ghét. 

Muốn bảo vệ được người thân đang bị hấp hối, 
thì ta không nên báo tin cho thân nhân hay bạn bè 
biết nhiều, vì chỉ làm rối loạn thần thức của người 
hấp hối mà thôi. Chúng ta cũng không nên thông báo 
cho những người thân mà lúc còn sống người hấp 
hối giận ghét, dù đó là vợ, chồng hay con cháu. Nếu 
phút cuối không may những người thân này tìm đến, 
thì ta phải tìm cách ngăn cản và phân tích cho họ 
hiểu sự có mặt của họ sẽ hại đến thần thức của 
người hấp hối... Nếu chúng ta không ngăn cản mà 
để cho họ đến gần, thì sẽ hại người hấp hối không 
giữ được chánh niệm và thậm chí còn giận đến ói 
máu mà chết (fình trạng này đã xảy ra rất nhiêu, xin 
quý bạn phải cần thận). Thêm vào, những người 
thân mà khi còn sống người hấp hối thương yêu 
nhất, ta cũng không nên cho họ đến gần. Nếu họ đến 
để niệm Phật và khuyến tấn người hắp hối vãng sanh 
thì không sao. Nhưng nếu họ đến để khóc lóc và níu 
kéo, thì sẽ hại người hấp hối không được vãng sanh. 
Ngược lại, còn hại người hấp hối đó ở lại làm ma 
quỷ để được sống gần với người thân. Cuối cùng, 
người thân lại đi hại người thân thì thật là đáng buồn. 

Kính thưa quý bạn! Oan gia của ta không ai xa 
lạ, mà chính là những người thân đang ở xung quanh 
ta. Trong Kinh Phật nói: “Chúng sanh nếu không có 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 29 





ân oán với nhau, thì sẽ không kết thành thân bằng 
quyến thuộc”. Vì vậy, có người đến để trả ơn và có 
người đến để báo oán. Nếu họ đến để báo oán, thì 
họ sẽ cản ngăn không cho ta tu hành giải thoát. Còn 
nếu họ đến để trả ơn thì họ sẽ giúp hộ niệm cho ta 
được vãng sanh. Tóm lại, chúng ta phải luôn đề cao 
cảnh giác, vì trên đường tu hành ai cũng phải gặp rất 
nhiều chướng ma, mà nhất là vào giờ phút lâm 
chung. Vì vậy, ta chỉ thông báo cho những người hiểu 
đạo hay bạn đồng tu biết, để họ đến giúp đỡ trợ niệm 
cho ta là tốt nhất. Còn người thân và bạn bè ta thông 
báo cho họ biết sau cũng chưa có muộn. 

Kính thưa quy bạn! Chúng ta là người không 
phải là gỗ đá. Khi người thân mắt, dĩ nhiên chúng ta 
ai cũng đau buồn thương khóc, đây là chuyện tự 
nhiên của con người. Nếu ta khóc để vơi đi nỗi đau 
thương ở trong lòng thì ta cứ khóc (sau đám tang). 
Còn nếu ta khóc mà trong tâm thương tiếc, muốn 
người đó đừng bỏ mình thì không nên, vì sẽ hại đến 
thần thức của người chết không được siêu thoát. Tại 
sao? Vì tâm thức của những người thân rất mạnh, có 
thể kéo thần thức của người chết ở lại. Huống chị, 
một thần thức của người chết làm sao có thể cưỡng 
lại sức kéo vô hình từ nhiều tâm thức của người thân. 

Ở đây, tôi xin đưa ra một ví dụ: Mẹ của ta muốn 
đi chơi xa vài ngày, để được thoải mái tinh thần sau 


30 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





những năm làm việc cực nhọc. Nhưng chúng ta 
không hiểu lại đi ngăn cản và năn nỉ rằng: “Mẹ ơi! Mẹ 
đừng có đi chơi xa, vì tụi con sẽ nhớ mẹ lắm, mẹ 
đừng đi nhá mẹ...” Như vậy, thử hỏi người làm mẹ 
làm sao mà đi cho được? Cho dù có đi nhưng trong 
tâm cũng cảm thấy nặng trĩu và cảm thấy có lỗi với 
các con. Vô tình chúng ta làm con bắt hiếu mà không 
biết. Nếu chúng ta là con có hiếu thì không nên ngăn 
cản mà phải khuyên mẹ mình rằng: “Mẹ ơi! Mẹ cứ đi 
chơi cho vui đi, mẹ đừng có lo cho tụi con và gia đình, 
mọi chuyện chúng con sẽ tự biết lo”. Người làm mẹ 
khi nghe các con nói như vậy thì mới được yên lòng 
mà đi chơi thoải mái và nhẹ nhàng. Khi cha mẹ của ta 
chết cũng vậy, ta không nên thương khóc mà chỉ 
niệm Phật và khuyên cha mẹ hãy mau niệm Phật để 
được Phật đến tiếp dẫn. Làm như vậy ta mới là con 
có hiếu. 

Kính thưa quý bạn! Chúng ta có cả đời làm để 
kiếm tiền, nhưng vong linh của người thân rất cần ta 
trong 49 ngày này. Đạo Phật có câu: “Cứu một 
mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa”. Không lẽ 
người thân của ta mà ta không cứu được sao? Vậy 
thử hỏi lương tâm của ta để đâu? Huống chỉ trong 49 
ngày niệm Phật sẽ có lợi cho ta rất nhiều. Còn về 
phần ta thì phải lo tranh thủ niệm Phật ngày đêm, 
không nên lệ thuộc vào người thân giúp đỡ, vì không 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 31 





ai cứu ta bằng chính ta cứu ta. Nếu chúng ta không lo 
tu niệm Phật để có định lực ngay từ bây giờ, thì đến 
phút lâm chung ta không dễ gì mà thoát khỏi chướng 
ma của cận tử nghiệp. Vì vậy, tất cả chúng ta nên 
chuẩn bị cho mình từ bây giờ kẻo không kịp. Nếu 
chúng ta niệm Phật có định lực, dù phút lâm chung 
không có người thân bên cạnh trợ niệm, thì ta cũng 
giữ được chánh niệm mà vãng sanh tự tại. 

VIII. Bảo vệ người thân 

Tât cả chúng ta ai cũng có rât nhiêu oan gia từ 
vô thỉ kiếp đến nay. Họ luôn theo bên cạnh ta để chờ 
có cơ hội trả thù. Vì vậy, người tu hành khi sắp được 
thành Phật sẽ gặp rất nhiều chướng ma. Nhất là tới 
phút lâm chung, ta sẽ bị nhiều oan gia người sống và 
người chết đến nơi để đòi nợ. Nếu chúng ta không 
chuẩn bị và học hỏi kinh nghiệm từ bây giờ, thì đến 
phút lâm chung ta khó mà giữ được chánh niệm. Ở 
đây, tôi xin chia sẻ một chút để quý bạn biết cách đối 
phó với oan gia. 

1. Đối phó với oan gia còn sống: Nếu trong gia 
đình mình có người thân tu pháp môn Tịnh độ và 
người này đang trong thời gian hấp hối, thì ta tìm 
cách giúp khi họ bị oan gia đến quấy rối. Ví dụ không 
may trong gia đình của mình có những người thân 
theo ngoại đạo, không tin đạo Phật và không tin về 
vấn đề hộ niệm vãng sanh. Đồng thời, họ quyết tâm 


32 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





ngăn cản ban Hộ niệm và giành lấy người thân đang 
bị hấp hối để lo mai táng theo đạo của họ, thì ta phải 
dùng những cách dưới đây để đối phó với họ: 

Trước hết, chúng ta nên phân tích phải trái và lợi 
hại cho họ nghe tường tận. Nếu qua nhiều lần phân 
giải, mà họ vẫn cương quyết không nghe và muốn 
ngăn cản, thì ta phải biết đó chính là oan gia của 
người hấp hối đến để đòi nợ. Trước tình huống khó 
xử này, nếu muốn cứu được người thân thì chỉ còn 
một cách là ta phải hy sinh. Hy sinh nghĩa là ta phải 
thay thế người hấp hối đó để đối đầu với oan gia. 
Tức là đối đầu với những người trong gia đình đang 
cản trở người hấp hối. 

Tại sao ở trên tôi nói người làm việc này phải 
chịu hy sinh bản thân? Là vì bạn sẽ bị người thân oan 
gia đó đánh hoặc là từ mặt bạn luôn. Nếu bạn không 
may bị họ đánh thì bạn hãy tự an ủi mình rằng: Sự 
đau đớn của thể xác có thắm thía gì so với công đức 
mà bạn đã cứu được hai người thân. Hai người thân 
mà bạn cứu được, đó là: Một, là người thân hấp hối 
đã được vãng sanh thành Phật; hai, là người thân 
bất hiếu và bát nhân đó đã thoát được cảnh đọa địa 
ngục. Tuy bây giờ người thân si mê của bạn không 
hiểu, nên mới đánh và chửi rủa bạn. Nhưng sau này 
khi người đó giác ngộ ra, thì họ sẽ mang ơn bạn suốt 
đời đấy. 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 33 





Tóm lại, muốn cứu được người thân đang bị hấp 
hối và cứu được người thân si mê, thì ta phải có đầy 
đủ trí tuệ, từ bi và can đảm. Vì từ xưa đến nay, vấn đề 
người thân hại người thân đã xảy ra quá nhiều. Có 
nhiều người tu hành cả đời, nhưng đến phút cuối bị 
người thân quậy phá, khiến cho người hấp hối đó tức 
giận đến ói máu mà chết. Điều này cho thấy nghiệp 
báo của chúng ta thật là đáng sợ. Vì vậy, ngay từ bây 
giờ ta phải lo niệm Phật cho nhiều, đến khi tới phút 
lâm chung ta mới có đủ định lực để đối phó với 
chướng ma của cận tử nghiệp. 

2. Đối xử với oan gia khuất mặt: Nếu trên 
đường tu hành ta không may bị những oan gia khuất 
mặt tìm đến để trả thù, thì ta không nên khởi tâm tức 
giận hay trả thù lại. Chúng ta phải một lòng sám hối 
và van xin họ tha thứ cho những tội lỗi mà mình đã 
gieo cho họ từ nhiều kiếp trong quá khứ. Ngoài việc 
thường xuyên sám hối với họ ra, ta còn phải cố gắng 
tu niệm Phật ngày đêm, để có đủ công đức và phước 
đức hồi hướng cho họ. Chỉ cần ta thành tâm sám hối 
với họ từ tháng này qua năm nọ, thì họ sẽ động lòng 
mà tha thứ cho ta. 

Còn nếu chúng ta đã làm hết sức của mình rồi, 
mà đến phút lâm chung họ vẫn không tha thứ, thì ta 
cũng không nên lo lắng nhiều. Tới lúc đó, ta chỉ cần 
giữ được định tâm và một lòng niệm “A Mi Đà Phật” 


34 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





cho tới khi tắt thở, thì chư Phật sẽ đến nơi tiếp dẫn ta 
về Cực Lạc. Điều quan trọng là tới phút lâm chung, ta 
phải biết buông xả hết mọi thứ. Nếu ta không chịu 
buông xả hết mọi thứ, thì dù chư Phật có muốn cứu 
cũng cứu không nổi. Cho nên mắấu chốt được vãng 
sanh hay không, thì phải tính ở chỗ ta có tin Phật và 
có chịu buông xả hết trần duyên hay không? 

Còn một điều quan trọng nữa đó là: Nếu chúng 
ta là thân nhân hay là những người trong ban Hộ 
niệm, mỗi khi thấy người hấp hối đang bị oan gia 
khống ché, thì ta không nên giận mà chỉ một lòng 
niệm Phật và van xin họ tha thứ cho người hấp hối đó 
mà thôi. Nhưng trước khi xin họ tha thứ cho người 
hấp hối, thì ta phải biết cảm thông với những nỗi đau 
khổ và oan ức của họ. Có như vậy thì họ mới vơi bớt 
được nỗi oán hận trong lòng. Lúc đó, ta phải biết đặt 
mình vào tâm trạng của họ, thì mới hiểu được những 
nỗi đau và oán hận của họ. Nếu chúng ta muốn giúp 
người hấp hối và giúp những oan gia của người hấp 
hối, thì ta không thể thiếu những điều căn bản sau đây: 

Một: Ta phải làm người trung gian công bằng và 
từ bị; 

Hai: Ta phải khuyên người hấp hối buông xả 
tham đắm, phát tâm niệm Phật và sám hối với oan gia 
của họ; 

Ba: Ta phải biết đồng cảm với những nỗi đau và 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 35 





oán hận của oan gia. Ta phải biết khai thị để họ 
buông xả hận thù và quay về cửa Phật. 

Tóm lại, chúng ta tùy theo hoàn cảnh và tình 
huống mà dùng những lời nói tóm gọn, sáng suốt và 
chân thành để khai thị cho họ. Lúc đó, trong lòng của 
ta nghĩ sao thì cứ nói chân thành với họ như vậy, 
không cần phải nói theo bài bản nào cả. Bài bản chỉ 
là giúp cho ta hiểu được phần nào những ý căn bản 
thôi. Điều quan trọng là ta phải nói bằng tâm từ bị, 
uyễn chuyển và có đầy đủ chỉ tiết. 

Nếu chúng ta nói bằng tâm từ bi và chân thành 
thì sẽ cảm hóa được họ dễ dàng, không khó. Tại 
sao? Vì những người khuất mặt họ cảm nhận bằng 
tư tưởng, nên mỗi niệm chân thành của ta vừa khởi 
lên là họ sẽ cảm nhận và thông cảm được ngay. Tóm 
lại, chúng ta chỉ dùng tâm từ bi khuyên nhủ và dùng 
những lời dạy của Phật để giúp họ được thức tỉnh hồi 
đầu. Dưới đây là một đoạn Khai thị cho những oan 
gia do chúng tôi biên soạn. Mong là đoạn khai thị 
ngắn này có thể giúp quý bạn được phần nào. 

CÁCH KHAI THỊ CHO OAN GIA 

Kính thưa chư vị! Chúng tôi pháp danh... 
Chúng tôi biết ông (bà)... (tên người hắp hồi) trước 
kia, vì chưa biết tu hành, nên đã làm ra nhiêu 
chuyện xấu ác, khiến cho chư vị phải bị đau khổ. 


36 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





Bây giờ chư vị đến đây để đòi nợ là đúng thôi, vì đó 
là luật nhân quả không ai tránh khỏi. 

Hôm nay, chúng tôi đến đây, không phải là 
muốn xen vào chuyện ân oán của chư vị, mà chúng 
tôi đến đây là đề xin chư vị từ bi tha thứ cho người 
hắp hối này đề họ được vãng sanh về cõi Phật. Nếu 
chư vị chịu tha thứ cho người này, thì sau khi thành 
Phật người này sẽ nguyện trở lại để cứu chư vị và 
cứu độ chúng sanh. Như vậy, chư vị sẽ có công 
đức và phước đức rất lớn. Còn nếu bây giờ chư vị 
nhất định phải trả thù và ngăn cản không cho người 
này được thành Phật, thì oan oan tương báo đến 
bao giờ mới dứt. 

Cho dù bây giờ chư vị có trả thù được người 
này, thì chư vị cũng chỉ được hả giận mà thôi, chớ 
cũng chẳng được lợi ích gì. Ngược lại, chư vị còn 
tạo thêm nghiệp tội và tạo thêm ân oán với nhau, 
như vậy thật là không đáng. Nếu bây giờ chư vị 
chịu buông xả hận thù, chịu trở về quy y với Phật thì 
chư vị sẽ không còn bị đau khỗ và sẽ được vãng 
sanh thành Phật. 

Thật ra, tắt cả chúng ta đều là thân bằng quyến 
thuộc từ vô lượng kiếp đến nay. Chẳng qua chúng 
ta bị luân hôi sanh tử quá lâu, nên không còn nhận 
ra nhau. Ngược lại, chúng ta còn làm đau khổ cho 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 37 





nhau. Xin chư vị hãy buông xả hận thù. Vì chỉ có 
buông xả hận thù, thì chư vị mới không còn đau 
khổ, mới thoát được luân hôi. Xin chư vị cùng phát 
tâm niệm Phật với chúng tôi. Chỉ cần chư vị phát 
tâm niệm Phật, thì sẽ được Phật A Mi Đà đến nơi 
tiếp dẫn đưa chư vị về Cực Lạc. Khi về Cực Lạc rồi, 
thì chư vị sẽ được thành Phật sống mãi không chết 
và hạnh phúc an lạc vĩnh cửu, như vậy có phải tốt 
hơn không? 

Chúng tôi là đệ tử của Phật, tâm nguyện của 
chúng tôi đến đây hôm nay, là mong giúp cho người 
hắp hối này và giúp cho chư vị mau được vãng 
sanh thành Phật. Ngoài ra, chúng tôi không có ý gì 
khác, mong chư vị thông cảm mà tha thứ cho việc 
làm này của chúng tôi... 

Tóm lại, quý bạn phải biết tùy cơ ứng biến và 
phải biết khai thị kịp thời, nhưng quý bạn nhớ là phải 
thành tâm vì những người khuất mặt họ nhìn thấu 
suốt được tâm chúng ta. Dưới đây là hai bài “Khai 
thị” và “Hồi hướng” ngắn gọn, mà ban Hộ niệm gia 
đình chúng tôi thường dùng để khai thị và hồi hướng 
cho những người lâm chung. Nếu quý bạn thích thì 
có thể dùng để khai thị và hồi hướng cho người thân 
của mình. 


38 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





CÁCH KHAI THỊ CHO NGƯỜI LÂM CHUNG 

Hõi hương linh...! Trước kia ông (bà) có làm 
việc thiện hay việc ác đều không được nghĩ đến. 
Tất cả chuyện trong nhà, con cháu và tài sản của 
ông (bà) đêu phải buông xuống, một tơ hào cũng 
không được luyễn nhớ. Một lòng một dạ câu Phật A 
Mi Đà và nguyện sanh Tây phương. Ông (bà) phải 
biết thân người là giả tạm, có sanh là có tử. Chúng 
tôi, mọi người đang giúp ông (bà) niệm Phật thì ông 
(bà) hãy niệm A Mi Đà Phật cầu sanh Tây phương 
đi. 

Hõi hương linh...! Hãy niệm Phật theo chúng 
tôi để cầu vãng sanh vê Tây phương Cực Lạc (hai 
lần). 

Hỡi oan gia trái chủ nhiêu đời, nhiêu kiếp của 
hương linh...! Hãy niệm Phật theo chúng tôi để câu 
vãng sanh vê Tây phương Cực Lạc (một lân). 

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới đại từ 
đại bi tiếp dẫn đạo sư A Mi Đà Phật (ba lân). 

CÁCH HÒI HƯỚNG CHO NGƯỜI LÂM CHUNG 

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới đại từ 
đại bi tiếp dẫn đạo sư A Mi Đà Phật (ba lân). 

Đệ tử chúng con đem hết công đức niệm Phật 
này để hồi hướng cho hương linh..., hưởng thọ..., 
pháp danh... được vãng sanh vê Tây phương Cực 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 39 





Lạc. Đệ tử chúng con kính lạy Đức Phật A Mi Đà 
phóng quang tiếp độ cho hương linh... được vãng 
sanh về Tây phương Cực Lạc và oan gia trái chủ 
nhiêu đời nhiêu kiếp của hương linh... cũng nương 
theo Đức Phật A Mi Đà để được vãng sanh vê Tây 
phương Cực Lạc. 

Đệ tử chúng con kính lạy mười phương chư 
Phật, chư Bồ tát chứng minh. 

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới đại từ 
đại bi tiếp dẫn đạo sư A Mi Đà Phật (ba lân). 

IX. Kiểm tra thoại tướng 

Kính thưa quý bạn! Phần kiểm tra thoại tướng rất 
là quan trọng. Nếu chúng ta không hiểu thì sẽ hại đến 
thần thức của người mới mắt. Kiểm tra thoại tướng 
nghĩa là sau khi chúng ta trợ niệm cho người mất từ 8 
đến 10 tiếng đồng hồ xong, thì ta phải kiểm tra hơi 
ấm trên thân của người mát, để xem họ có được 
vãng sanh về cõi Phật chưa hay là họ đang bị vướng 
mắc điều gì? 

Trước khi muốn kiểm tra thoại tướng của người 
mất thì ta phải xin phép họ trước. Lúc đó, ta nên tới 
gần bên họ (giữ khoảng cách khoảng nửa thước) và 
xin phép họ rằng: “Thưa ông (bà) cho phép tôi đụng 
vào thân xác đề kiểm tra xem ông (bà) có được vãng 
sanh hay chưa? Nếu chưa thì chúng tôi sẽ giúp hộ 


40 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





niệm tiếp để cho ông (bà) được vãng sanh về cõi 
Phật...” Sau khi xin phép họ xong, thì ta dùng vài 
ngón tay của mình chạm nhẹ vào hai lòng bàn chân 
của họ để kiểm tra trước. Rồi sau đó ta mới kiểm tra 
từ từ lên tới đầu gối, bụng, ngực, cổ, tai, trán và cuối 
cùng là lên đỉnh đầu. Nếu sau khi kiểm tra xong, thấy 
toàn thân của họ lạnh hết, chỉ còn hơi ấm để lại ở 
trên đỉnh đầu và thân thể của họ mềm mại và đẹp 
hơn lúc còn sống, thì ta biết chắc người đó đã được 
vãng sanh. Nếu người đó đã được vãng sanh thì ban 
Hộ niệm đã hoàn thành trách nhiệm. Mặc dù ban Hộ 
niệm đã hoàn thành trách nhiệm, nhưng thân nhân 
của người mất thì chưa hoàn thành trách nhiệm. 
Thân nhân phải lo hậu sự và tiếp tục hộ niệm cho 
người mất đó thêm bảy tuần thất sau đó nữa thì mới 
được viên mãn, nghĩa là cho dù người thân của mình 
đã được vãng sanh về cõi Phật, nhưng phẩm vị của 
họ cao hay thấp thì chúng ta không ai biết được. Vì 
vậy, chúng ta phải tiếp tục hộ niệm cho người thân 
của mình đến 49 ngày, giúp cho họ được sanh lên 
phẩm sen cao hơn để mau được thành Phật. 

Còn nếu sau khi kiểm tra thi thể của người mất 
mà thấy hơi ấm của họ còn để lại ở những chỗ xấu 
như là: Ngực, bụng, đầu gối hay là lòng bàn chân, thì 
ta phải khai thị kịp thời để giúp họ buông xả những 
điều mà họ vẫn còn vướng mắc ở trong tâm. Lúc đó, 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 41 





chúng ta nên gạn hỏi những người thân của người 
mắt để tìm hiểu nguyên nhân tại sao mà người mắt 
không thể vãng sanh về cõi Phật? Sau khi tìm hiểu 
được nguyên nhân rồi thì ta mới biết cách điều giải và 
biết cách khai thị cho người mất. Ngoài ra, chúng ta 
nên khuyên tất cả người thân của người mất phải 
thành tâm niệm Phật và lạy Phật sám hối thay cho 
người mất ngày đêm. Có như vậy thì chúng ta mới 
giúp được cho người mắt buông xả nhẹ nhàng không 
còn vướng mắc. Trong những trường hợp này, thì 
ban Hộ niệm và gia đình phải cố gắng hộ niệm thêm 
cho người mắt đó, ít nhất là 4 tiếng đồng hồ nữa. 
Trong 4 tiếng hộ niệm đó, chúng ta phải luôn quan 
sát vẻ mặt và tâm lý của người mắt để khai thị kịp thời 
cho họ. Tóm lại, chúng ta nên hộ niệm cho người mắt 
càng nhiều càng tốt, vì đây là giờ phút tối quan trọng 
cho việc tái sanh của họ. 

Còn một trường hợp khác nữa là: Nếu sau khi 
chúng ta kiểm tra thoại tướng người mất mà thấy thi 
thể của họ vẫn còn nhiều chỗ ấm, thì đó là dấu hiệu 
cho biết thần thức của người mất chưa xuất ra khỏi 
thân. Về vấn đề này chúng ta phải hết sức thận trọng 
và phải gạn hỏi thân nhân của người mắt để tìm hiểu 
nguyên nhân tại sao? (Chúng ta cũng làm theo như 
cách ở trên). Khi gặp những trường hợp này, thì ban 
Hộ niệm và gia đình phải hộ niệm thêm cho người 


42 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





mất đó, ít nhất là 8 tiếng đồng hồ thì mới tốt cho họ. 
Sau 8 tiếng đồng hồ chúng ta phải kiểm tra thi thể 
của người mắt thêm một lần nữa, để xem thần thức 
của họ có thật sự xuất ra khỏi thân xác hay chưa? 
Chúng ta phải kiểm tra thân xác của họ cho thật kỹ 
trước khi tâm liệm. Nếu không, chúng ta sẽ bị nhằm 
lẫn họ chưa chết mà tưởng làm rằng họ đã chết thì 
thật là tai hại. 

Còn một điều quan trọng nữa mà tất cả chúng ta 
cần phải biết, đó là: Khi kiểm tra thân xác của người 
mắt, thì ta phải kiểm tra một cách nhẹ nhàng và kính 
trọng. Nếu gặp những ca người mắt đã được vãng 
sanh về cõi Phật và để lại thoại tướng tốt, thì ta chỉ 
cần nâng nhẹ tay chân của họ lên và co giãn tay chân 
của họ ra vào vài lần, để làm chứng tích cho gia đình 
và đại chúng thấy được sự nhiệm mẫu của pháp môn 
Tịnh độ như thế nào thôi. Chúng ta không nên dùng 
thân xác của người được vãng sanh để đùa giỡn, 
như là bẻ tay chân của họ tới lui nhiều lần để biểu 
diễn cho mọi người thấy rằng ta đây hộ niệm hay. 
Nếu chúng ta làm như vậy là đánh mất đạo đức của 
mình và có lỗi với vị Bồ tát mới được vãng sanh. 

X. Nhận diện ánh sáng để tái sanh 

Kính thưa quý bạn! Có một điêu quan trọng mà 
chúng tôi xin chia sẻ ở đây, đó là: Sau khi chết, thần 
thức (fức thân trung ấm) của ta sẽ tùy theo nghiệp tội 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 43 





của mình đã tạo mà tiếp xúc được với nhiều loại ánh 
sáng tốt xấu khác nhau, và những loại ánh sáng tốt 
xấu này sẽ đưa ta đi tái sanh vào những cảnh giới 
khác nhau. 

Khi chúng ta chết, thần thức của ta sẽ xuất ra 
khỏi thân xác và trong bảy tuần đầu mới mất, thần 
thức của ta sẽ tiếp xúc được với nhiều loại ánh sáng 
khác nhau, như là: Ánh sáng của Phật, Trời, Người, 
Thần, Súc sanh, Ngạ quỷ và Địa ngục. Nếu nói về 
ánh sáng sai biệt ở trong mười pháp giới, thì phàm 
tình như chúng ta không thể nào bàn luận được. 
Nhưng nhờ có Kinh Phật và có những vị Thánh tăng 
tu hành đắc đạo từ xưa đến nay đã ghi chép lại thành 
sách, nên chúng ta ngày nay mới hiểu được phần 
nào chân tướng. 

Ở đây, chúng ta không bàn đến màu sắc của 
ánh sáng, mà chúng ta chỉ bàn đến bản chất của ánh 
sáng tốt và xấu khác nhau ở chỗ nào thôi. Chỉ cần 
hiểu rõ thì sau khi chết chúng ta sẽ biết lựa chọn cho 
mình ánh sáng tốt để đi tái sanh. Nếu nói về ánh 
sáng thì có vô lượng loại không thể tính đếm. Nhưng 
cho dù ánh sáng có bao nhiêu loại, thì chung quy lại 
cũng chỉ có hai loại ánh sáng tốt và xấu mà thôi. Ánh 
sáng tốt là ánh sáng của chư Phật và Bồ tát, còn ánh 
sáng xấu là ánh sáng của chúng sanh trong lục đạo 
luân hồi. 


44 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





Chúng ta xưa nay thường nghĩ rằng ánh sáng 
nào mà làm cho ta cảm thấy dễ chịu và thoải mái là 
ánh sáng tốt. Còn ánh sáng nào mà làm cho ta cảm 
thấy chói chang và khó chịu là ánh sáng xấu. Thật ra, 
chúng ta nghĩ như vậy là đúng không sai, nhưng nó 
chỉ đúng phần nào khi ta còn sống mà thôi. Còn sau 
khi chết thì ý nghĩ này hoàn toàn sai lầm và cũng vì 
những ý nghĩ sai lầm này mà đã đưa chúng ta trôi lăn 
mãi trong sáu đạo luân hồi không thể thoát ra. 

Giờ chúng tôi xin phân tích tóm gọn để quý bạn 
hiểu lý do tại sao? Ở đây, chúng ta không bàn đến 
những cảm xúc khi ta còn sống, mà chúng ta chỉ bàn 
đến những cảm xúc sau khi ta chết mà thôi. Khi còn 
sống chúng ta có thân người này bao bọc thần thức, 
nên thần thức của ta không dễ bị hoảng sợ hay khó 
chịu mỗi khi gặp ánh sáng. Nhưng sau khi chết thì 
thân người của ta sẽ mất đi và lúc đó ta chỉ còn lại 
thần thức mà thôi. Thần thức của ta thì rất nhẹ và 
mong manh như một màng sương mỏng. Vì thần 
thức mong manh như một màng sương mỏng, nên ta 
dễ bị hoảng sợ và khó chịu mỗi khi gặp ánh sáng, mà 
nhất là gặp ánh sáng của chư Phật thì ta càng không 
chịu nỗi. Tại sao? Vì ánh sáng của chư Phật có thần 
lực rất mạnh và độ chiếu sáng rất cao. Độ chiếu sáng 
cao gấp nhiều lần so với ánh sáng của Mặt Trời, nên 
khi tiếp xúc thì thần thức của ta cảm thấy chói chang 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 45 





và khó chịu. Tại sao chúng ta cảm thấy chói chang và 
khó chịu? Là vì có hai lý do chính sau đây: Một, là vì 
thần thức của ta lúc đó không còn có thân người 
(thân vật thể) này bảo vệ (vì không còn thân người 
bảo vệ nên thân thức của ta dễ bị mẫn cảm mỗi khi 
tiếp xúc với ánh sáng); hai, là vì tâm thức của ta sỉ 
mê chưa đủ trong sạch để dung thông được với ánh 
sáng của chư Phật (vì chưa dung thông được với ánh 
sáng của chư Phật, nên ta mới có cảm giác chói 
chang, sợ hãi và khó chịu). Đó là nói với những người 
khi còn sống không biết tu hành niệm Phật. 

Đối với những người khi còn sống biết tu hành 
niệm Phật thì khác. Người niệm Phật sau khi chết, 
gặp được ánh sáng của chư Phật thì ta sẽ không bị 
hoảng sợ hay khó chịu, mà ngược lại ta sẽ cảm thấy 
hoan hỷ và an lạc không chỉ sánh bằng. Tại sao? Vì 
khi còn sống chúng ta biết tu hành niệm Phật, nên 
thân tâm của ta thường được sống trong ánh sáng 
của chư Phật. Nhờ thường sống trong ánh sáng của 
chư Phật, mà sau khi chết ta mới có đủ trí tuệ để nhận 
biết ánh sáng nào là ánh sáng của chư Phật. Nhờ 
nhận biết được ánh sáng của chư Phật mà ta không 
bị si mê chạy theo ánh sáng của lục đạo chúng sanh. 

Tóm lại, nếu khi còn sống chúng ta không biết tu 
hành niệm Phật, thì sau khi chết gặp được ánh sáng 
của chư Phật, ta sẽ không biết nương theo ánh sáng 


46 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





của chư Phật để sanh về cõi Phật. Bởi vì, lúc đó ta sẽ 
hiểu lầm cho rằng ánh sáng của chư Phật là xấu và 
hoảng sợ bỏ chạy. Trong lúc hoảng sợ bỏ chạy thì ta 
sẽ gặp được nhiều loại ánh sáng của lục đạo chúng 
sanh và những loại ánh sáng này mờ và yếu hơn ánh 
sáng của chư Phật rất nhiều. Cũng vì ánh sáng của 
lục đạo chúng sanh mờ và yếu hơn, nên không làm 
cho ta cảm thấy chói chang, sợ hãi và khó chịu. Thêm 
vào, vì ánh sáng của lục đạo chúng sanh có cùng tần 
số si mê với tâm thức của ta, nên tâm thức của ta 
không cảm thấy hoảng sợ mà ngược lại còn cảm thấy 
ưa thích. Vì cảm thấy ưa thích nên mỗi khi gặp được 
ánh sáng của lục đạo, thì thần thức của ta liền chạy 
theo và ẩn núp vào một trong những loại ánh sáng 
đó. Ngay giây phút ta chạy vào để ẫn núp trong ánh 
sáng mà ta ưa thích, thì cũng là giây phút thần thức 
của ta bị chui vào tử cung của một người nữ để tái 
sanh lại làm người, hoặc ta bị chui vào tử cung của 
một giống cái nào đó để tái sanh làm súc sanh... 

Khi đọc đến đây tôi biết quý bạn sẽ khó tin, 
nhưng đây là vạn lần chân thật. Nếu quý bạn không 
tin thì xin đi tìm Kinh Phật để tham cứu thêm. Còn lý 
do tại sao khi thần thức của ta chạy vào ân núp trong 
những ánh sáng đó, thì liền bị chui vào tử cung của 
những loài chúng sanh, là vì: Chúng sanh ở trong lục 
đạo luân hồi mỗi khi có sự giao hợp (làm tình) với 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 47 





nhau, thì đều phát ra một loại ánh sáng và mỗi loài 
đều phát ra một loại ánh sáng khác nhau. Sau khi 
chết, nếu thần thức của ta hợp với tần số của loài 
chúng sanh nào, thì ta sẽ thích ánh sáng của loài 
chúng sanh đó. 

Ví dụ: Sau khi chết tâm thức của ta có cùng 
tần số với loài người, thì ta sẽ thích ánh sáng của 
loài người. Lúc đó, thần thức (thân trung ấm) của ta 
sẽ bay đi lang thang khắp nơi để tìm cha mẹ để tái 
sanh. Trong lúc đi tìm cha mẹ để tái sanh, thì ta sẽ 
gặp được nhiều ánh sáng phát ra từ những cặp 
nam nữ đang giao hợp với nhau. Lúc đó, tùy theo 
nghiệp lực mà thần thức của ta sẽ bị cuốn hút vào 
trong ánh sáng của một cặp nam nữ nào đó đang 
giao hợp với nhau. Trong giây phút bị cuốn hút vào, 
thì tâm thức của ta tùy theo nghiệp lực mà khởi lên 
những ý nghĩ như là: Muốn hành dâm với một trong 
hai người đó cho thỏa lòng dâm dục, hoặc muốn 
làm con để trả ơn, hoặc muốn làm con để trả thù... 
Ngay giây phút ta vừa khởi lên ý niệm, thì thần thức 
của ta liền bị chui vào tử cung của người nữ và ta 
tái sanh lại làm người. 

Kính thưa quý bạn! Qua sự phân tích tóm gọn ở 
trên, quý bạn đã hiểu được phần nào về tiến trình tái 
sanh của loài người rồi. Chỉ cần hiểu được tiến trình 
tái sanh của loài người, thì chúng ta sẽ hiểu được 


48 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





tiến trình tái sanh của những loài chúng sanh khác. 
Đó là nói riêng với những loài chúng sanh tái sanh 
bằng thai, còn những loài chúng sanh tái sanh bằng 
trứng, thấp và hóa thì có những chỗ sai biệt. Nếu 
quý bạn muốn tìm hiểu thêm về tiến trình tái sanh của 
những loài chúng sanh khác, thì xin đi tìm Kinh Phật 
để học hỏi thêm. Còn ở đây, chúng tôi chỉ nói tóm 
gọn về tiến trình tái sanh của loài người và loài thú tái 
sanh bằng thai như thế nào thôi. Tóm lại, khi còn 
sống tâm thức của ta dẫn dắt ta đi. Đến khi chết, tâm 
thức của ta cũng dẫn dắt ta đi, chứ không có Phật, 
Trời nào có quyền xếp đặt cho việc tái sanh của ta. 

Cũng như ở ngoài đời chúng ta thường thấy: 
Người có tâm ác (tâm ma) thì đi hãm hại giết người; 
người có tâm tham (iâm thú) thì đi lường gạt trộm 
cướp; người có tâm thiện (fâm người) thì đi bố thí 
giúp người; người có tâm từ bi (tâm Phật) thì ởi tu 
hành độ chúng. Tóm lại, nếu khi còn sống ta làm 
những chuyện xấu ác, thì sau khi chết tâm thức của 
ta sẽ dẫn ta tái sanh vào cảnh giới xấu, để chịu quả 
báo tương ưng với những gì mà ta đã làm khi còn 
sống. Nếu khi còn sống ta làm những chuyện phước 
thiện, thì sau khi chết tâm thức của ta sẽ dẫn ta tái 
sanh vào cảnh giới tốt để thọ nhận hạnh phúc và giàu 
có. Tóm lại, tất cả đều do ta tự quyết định cho số 
mạng của mình. 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 49 





Nếu quý bạn muốn kiếp sau mình được sanh về 
cõi Phật để làm Phật, thì ngay bây giờ phải lo tu hành 
niệm Phật, nếu không sẽ không kịp. Nếu quý bạn muốn 
tìm hiểu về giáo lý của Phật, tìm hiểu về kinh nghiệm 
tu hành thì xin vào trang www.dieuamdieungo.com 
hay facebook: Diệu Âm Diệu Ngộ của chúng tôi để 
tìm hiểu thêm. 

XI. Không nên quyết đoán 

Kính thưa quý bạn! Chúng ta xưa nay thường 
dựa trên thoại tướng của thi thể để biết người chết có 
được vãng sanh hay không? Nhưng có những trường 
hợp đặc biệt, chúng ta không thể dựa trên thi thể của 
người chết để mà quyết đoán được. Những trường 
hợp đặc biệt mà chúng tôi đang nói ở đây là những 
người bị chết đột ngột vì tai nạn giao thông, đuối 
nước, hỏa hoạn... Khi những trường hợp này xảy ra, 
dĩ nhiên là chúng ta phải đem thi thể của người thân 
về nhà để hộ niệm và mai táng. 

Nếu sau khi hộ niệm xong, thấy thân thể của họ 
không có những dấu hiệu được vãng sanh về cõi 
Phật, thì ta không nên vội quyết đoán rằng họ không 
được vãng sanh. Tại sao? Vì họ được vãng sanh về 
cõi Phật hay không, thì chỉ có chư Phật và họ mới 
biết rõ thôi. Còn chúng ta là phàm phu thì không thể 
nào biết được chân tướng. Tuy nói là nói vậy, nhưng 
chúng ta có thể đoán được phần nào qua cách tu 


50 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





hành của họ khi còn sống. Giờ tôi xin phân tích hai 
hạng người tu hành bị chết vì tai nạn đột ngột ở bên 
ngoài, để quý bạn tìm hiểu thêm. 

4. Người niệm Phật công phu còn thấp: Nếu 
người nào khi còn sống niệm Phật công phu còn 
thấp, thì ta có thể đoán được 80% họ chưa được 
vãng sanh sau khi tai nạn vừa xảy ra. Nhưng chúng 
ta không thể nào đoán được sau đó họ có được vãng 
sanh hay không? Tại sao? Vì tâm thức của chúng ta 
rất là vi diệu và biến hóa thần tốc không thể nghĩ bàn. 
Nhiều khi chỉ trong một giây, ta có thể vãng sanh về 
cõi Phật hoặc cũng có thể rơi vào địa ngục. Rồi nhiều 
khi cũng trong một giây, ta đang từ địa ngục mà có 
thể vãng sanh lên cõi Phật dễ dàng. Tóm lại, tâm 
thức của ta biến hóa rất là thần tốc, nên việc đi lên 
hay đi xuống còn phải tùy thuộc vào một niệm mê, 
giác cuối cùng của ta trước khi đi tái sanh. Vì vậy, 
chúng ta không thể nào đoán được những người bị 
tai nạn đó sẽ đi về đâu. Tuy nhiên, có một điều mà 
chúng ta có thể chắc chắn rằng, những người bị tai 
nạn đó sớm muộn gì họ cũng được vãng sanh về cõi 
Phật trong những kiếp kế tiếp. Tại sao? Vì những 
người này khi còn sống họ biết tu hành niệm Phật, 
nên trong tàng thức của họ đã có chủng tử A Mi Đà 
Phật rồi. Một khi họ đã có được chủng tử A Mi Đà 
Phật ở trong tàng thức, thì sớm muộn gì họ cũng 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 5Ï 





được vãng sanh thành Phật. 

2. Người niệm Phật có công phu cao: Nếu 
người nào khi còn sống niệm Phật có công phu cao, 
thì chúng ta có thể đoán được 50% họ đã được vãng 
sanh sau khi tai nạn vừa xảy ra. Nghĩa là họ đã được 
vãng sanh trước khi ta đem thân xác của họ về để hộ 
niệm và mai táng. Tại sao? Vì một người niệm Phật 
có công phu cao, thì thần thức của họ rất là nhẹ và 
dễ xuất ra khỏi thân xác (fức xuất hôn). Vì thần thức 
dễ xuất ra khỏi thân, nên khi tai nạn vừa xảy đến thì 
thần thức của họ liền xuất ra khỏi thân. Khi thần thức 
xuất ra khỏi thân, thì họ sẽ bị chới với và bay lơ lửng 
ở xung quanh thân xác của họ. Lúc đó, họ sẽ nhìn 
thấy được mọi sự việc đang xảy ra ở xung quanh 
thân xác của họ. Nếu lúc đó, họ thấy thân của họ 
chưa chết thì họ sẽ nhập vào thân và sống lại. Còn 
nếu họ thấy thân của họ đã chết thì họ sẽ buông xả 
và nhiếp tâm niệm Phật để cầu vãng sanh. Ngay giây 
phút nhiếp tâm niệm Phật, thì họ sẽ được Phật A Mi 
Đà và Thánh chúng đem hoa sen đến để tiếp dẫn họ 
về Cực Lạc. 

Trong những trường hợp này thì thi thể của họ 
sẽ không có dấu hiệu vãng sanh, dù là họ đã được 
vãng sanh trước đó. Tại sao? Vì họ được vãng sanh 
sau khi thần thức của họ đã xuất ra khỏi thân xác. Vì 
thần thức của họ đã xuất ra khỏi thân xác, nên chư 


52 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





Phật không có chiếu Phật quang vào xác chết của 
họ, mà chư Phật chỉ chiếu Phật quang vào thần thức 
của họ để tiếp dẫn họ thôi. Vì không có Phật quang 
chiếu vào thân xác, nên thi thể của họ không có 
những dấu hiệu mềm mại và để lại hơi ấm ở trên 
đỉnh đầu như những người được vãng sanh mà 
chúng ta thường thấy. 

Tóm lại, nếu một người tu hành có công phu 
cao, thì ta có thể đoán 50% là họ đã được vãng sanh 
sau khi tai nạn vừa xảy ra. Còn 50% ta có thể khẳng 
định là họ sẽ được vãng sanh sau khi chúng ta hộ 
niệm, hoặc họ sẽ được vãng sanh trong những kiếp 
kế tiếp. Tại sao? Vì những người tu niệm Phật có 
công phu cao, thì họ sẽ không bao giờ bị rơi vào ba 
đường ác, mà tệ lắm họ cũng được tái sanh vào cõi 
Trời, hoặc cõi Người để tu hành tiếp tục cho tới khi 
được vãng sanh thành Phật. 

Kính thưa quý bạn! Nếu nói về cách vãng sanh 
của chúng sanh trong mười pháp giới, thì cho dù ta 
có nói hết kiếp cũng không xong. Vì vậy, có những 
trường hợp ta có thể quyết đoán họ không được vãng 
sanh ngay giây phút cuối cùng, nhưng chúng ta 
không thể quyết đoán họ không được vãng sanh sau 
đó. Vì sau đó họ có được vãng sanh hay không, thì 
chỉ có họ và chư Phật mới biết rõ mà thôi. Nhưng cho 
dù người thân của ta có được vãng sanh sau khi tai 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ S3 





nạn vừa xảy ra hay không, thì ta cũng phải hộ niệm 
cho thi thể của họ càng nhiều càng tốt. Tại sao? Vì 
những người chết bị tai nạn đột ngột, đa số họ 
thường hay nuối tiếc thân xác, hoặc vì chưa toại 
nguyện được điều gì, hoặc là muốn gặp người thân 
lần cuối nên họ thường bám theo thi thể của họ để về 
nhà. Nếu trong thời gian đó, chúng ta biết cách khai 
thị và thành tâm hộ niệm cho họ, thì họ sẽ được vãng 
sanh và để lại thoại tướng vãng sanh. Tóm lại, cho dù 
lúc xảy ra tai nạn họ có được vãng sanh hay không, 
thì chúng ta cũng nên hộ niệm cho họ càng nhiều 
càng tốt. 

XII. Phần mai táng SỐ 

Về phân mai táng thì ta nên hỏa thiêu là tốt nhật. 
Tại sao? Là vì: Một, người chết sẽ ra đi được nhẹ 
nhàng hơn vì không còn nuối tiếc thân xác của họ; 
hai, nếu con cháu nghèo thì đỡ gánh nặng về chỉ phí 
và tinh thần; ba, nếu con cháu có tiền thì dành lại số 
tiền chôn cất đó để in Kinh sách lưu truyền rộng ra, 
(chúng ta làm như vậy không những là cứu được vô 
số chúng sanh, mà còn tạo thêm phước đức cho 
người quá có); bốn, là bảo vệ được môi trường 
không bị thân chúng ta làm ô nhiễm; năm, là ta 
nhường miếng đất chôn cất đó lại để cho những 
người còn sống có chỗ nương thân. Tóm lại, nếu làm 
như vậy thì sự ra đi của chúng ta mới được tròn đầy 


54 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





công đức và phước đức. 

Trong thời gian làm tang sự cho người thân, thì 
ta và thân quyến nên cùng với ban Hộ niệm đi kinh 
hành, hoặc ngồi xung quanh niệm Phật cho người 
quá cố. Trong thời gian đưa tiễn người thân đến 
nghĩa trang hoặc đến nơi hỏa táng, chúng ta nên đi 
từng hàng và đồng thanh niệm Phật thật lớn tiếng để 
tiễn đưa. Đây cũng là cách cứu độ chúng sanh và 
sanh ra công đức vô lượng, đồng thời cũng để lại tắm 
gương sáng cho hậu thế. Nếu chúng ta ai cũng làm 
như vậy, thì tương lai địa ngục và ngạ quỷ sẽ không 
còn tiếng than khóc đau khổ của chúng sanh. 

XII. Đề lại di chúc 

Nêu quý bạn muôn phút lâm chung được ra đi tự 
tại, không bị con cháu làm đau đớn thể xác và nhiễu 
loạn thân tâm, thì ta nên để lại tờ di chúc và dặn dò 
con cháu của mình từ bây giờ. Để lại di chúc ở đây 
không phải là để lại di chúc chia tài sản cho con cháu, 
mà là để lại di chúc để ủy thác tâm nguyện và thể xác 
của mình. Nếu chúng ta có con cháu hiểu đạo, thì 
nên ủy thác cho con cháu lo liệu. Còn nếu ta không 
có con cháu hiểu đạo, thì nên ủy thác cho quý Tăng, 
Ni hay bạn đồng tu mà ta tin tưởng. Ngoài ra, ta luôn 
nói cho con cháu biết về tâm nguyện của mình, để 
phút lâm chung con cháu của ta không làm khó hoặc 
ngăn cản ban Hộ niệm. Nếu chúng ta là người giàu 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ S5 





có, thì nên để lại di chúc chia tài sản cho con cháu từ 
bây giờ. Nếu không, con cháu của ta sẽ không để 
cho ta chết được yên và chúng sẽ tàn sát lẫn nhau vì 
số tài sản đó. 

Kính thưa quý bạn! Nhiều năm qua chị em chúng 
tôi ở Việt Nam chuyên ởi trợ niệm cho người, nên đã 
chứng kiến được nhiều cảnh đau lòng và xót xa. Vì 
vậy, xin quý bạn hãy để lại tờ di chúc và dặn dò tất cả 
con cháu của mình từ bây giờ. Nếu không, sẽ không 
kịp vì không ai có thể biết trước được ngày mai 
chuyện gì sẽ xảy ra cho mình, nên chuẩn bị trước là 
an toàn nhất. 

XIV. Cầu siêu 

Khi chúng ta niệm Phật không những là cứu 
được bản thân, gia đình và người thân mà chúng ta 
còn cứu được vố số chúng sanh trong ba đường ác. 
Đây là cách cầu siêu rất là đơn giản nhưng có hiệu 
quả vô cùng. Cũng là một thời gian niệm Phật, nhưng 
ta có thể cứu được bản thân, gia đình và chúng sanh. 

Mỗi tối hoặc mỗi sáng trước khi niệm Phật, ta 
nên khấn nguyện rằng: “Con tên A, hôm nay con câu 
xin mười phương chư Phật, chư Bồ tát gia hộ cho tất 
cả chúng sanh trong mười phương thế giới và những 
vong hôn đang vắt vưởng đó đây được tin Phật, niệm 
Phật”. Sau đó, chúng ta nói ra tiếng và kêu gọi họ 
rằng: “Hỡõi những chúng sanh trong mười phương thế 


56 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





giới và những vong hôn đang vất vưởng đó đây, xin 
chư vị hãy niệm Phật theo chúng tôi. Chỉ cần chư vị 
phát tâm niệm Phật đề thành Phật, thì chư vị sẽ được 
Phật A Mi Đà đến nơi tiếp dẫn đưa về Cực Lạc đề tu 
thành Phật. Khi về Cực Lạc rôi thì chư vị sẽ được 
thành Phật và không còn bị luân hôi sanh tử nữa”. 
Tóm lại, quý bạn muốn kêu gọi và khai thị cho họ làm 
sao cũng được. Điều quan trọng là phải nói làm sao 
để cho họ hiểu và phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh. 
Sau đó, chúng ta tịnh tâm niệm Phật (niệm ra tiếng 
hoặc mở băng đĩa niệm Phật hành trì). Sau khi niệm 
Phật xong, thì chúng ta nên hồi hướng hết công đức 
niệm Phật của mình cho tất cả chúng sanh trong 
mười pháp giới đều được vãng sanh thành Phật. Khi 
đọc đến đây tôi biết có một số bạn sẽ nghĩ rằng: “Nếu 
mình hồi hướng hết công đức và phước đức cho họ 
thì mình sẽ không còn gì”. Thật ra, không phải vậy, 
mà ngược lại quý bạn sẽ có công đức và phước đức 
gấp nhiều lần. 

Còn lý do tại sao khi cầu siêu cho chúng sanh, 
thì ta phải niệm ra tiếng hoặc mở máy niệm Phật? Là 
vì chúng ta đang dẫn dắt họ niệm Phật, nếu chúng ta 
không niệm ra tiếng hay mở máy niệm Phật, thì họ 
làm sao biết mà niệm theo? Huống chi, chúng ta niệm 
lớn tiếng là để gieo chủng tử A Mi Đà Phật vào tâm 
của chúng sanh (người sống lẫn người chết). Trong 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ S7 





thời gian niệm Phật, ta nên kêu gọi và khuyên họ 
nhiều lần. Thật ra, những vong hồn khuất mặt họ lúc 
nào cũng đang ở xung quanh chúng ta và họ cũng có 
cuộc sống riêng của họ. Chẳng qua ta không thấy họ, 
nhưng họ thấy chúng ta. Chúng ta nói gì họ cũng 
nghe được, đây là sự thật. Tôi biết quý bạn sẽ hỏi 
rằng: “Vậy địa ngục và ngạ quỷ ở xa thì làm sao họ 
nghe được tiếng niệm Phật của chúng ta?”. Thật ra, 
địa ngục và ngạ quỷ không có ở xa mà họ đang ở 
xung quanh chúng ta. Nhưng cho dù họ có ở xa thì 
họ cũng nghe được tiếng niệm Phật của ta. Tại sao? 
Vì thần lực của câu “A Mi Đà Phật” bao phủ khắp cả 
hư không vũ trụ. Nếu không, thì người niệm Phật khi 
được nhất tâm làm sao có thể nghe được cả trời 
niệm Phật? 

XV. Trợ niệm hoằng pháp - 

Chúng ta môi chùa, môi hội đoàn và mỗi gia đình 
nên lập ra một ban Hộ niệm hoằng pháp. Trong đạo 
Phật có câu: “Cứu một mạng người còn hơn xây 
bảy tháp chùa”. Cứu một người thường còn có công 
đức lớn như vậy, huống hồ là cứu được một người đi 
vãng sanh thành Phật. Chúng ta chỉ cần cứu được 
một người vãng sanh về cõi Phật, thì cũng như cứu 
được vô số chư Phật. Tại sao? Vì người được vãng 
sanh sẽ thành Phật, khi thành Phật rồi thì họ sẽ độ 
được vô số chúng sanh đi làm Phật. Rồi Phật lại sanh 


S8 VIỆC LỚN NHẤT ĐỜI NGƯỜI 





ra Phật, cứ như vậy mà đời đời, kiếp kiếp không cùng 
tận. Vì vậy, cách trợ niệm hoằng pháp có công đức 
không thể nghĩ bàn. 

Trong gia đình, chúng ta nên tập cho con cháu 
của mình biết cách hộ niệm. Chúng ta phải tập đi tập 
lại cho con cháu nhiều lần, giống như những người 
làm bác sĩ và y tá, họ lúc nào cũng sẵn sàng để cấp 
cứu bệnh nhân. Khi người thân trong gia đình tập sự 
được thuần thục rồi, thì họ sẽ không bị bối rối mỗi khi 
có tang sự. Nhưng trước khi tập sự cho gia đình làm 
ban trợ niệm hoằng pháp, thì ta nên khai thị cho 
người thân hiểu biết về Phật pháp và sự luân hồi 
sanh tử. Vì đa số người đời ai cũng sợ nghe đến cái 
chết. Thậm chí, trong gia đình lỡ có ai nói đến chữ 
“chết” thì chúng ta bắt người đó phải nhỗ nước miếng 
để nói lại. Chúng ta si mê nên nghĩ vậy thôi, thử hỏi 
suốt đời kiêng cữ không nhắc đến cái chết, vậy ta có 
thoát chết không hay là cũng phải chết? Nếu không 
thể thoát chết, vậy thì tại sao ta không chuẩn bị cho 
mình một cái chết an toàn và viên mãn? Chết an toàn 
nghĩa là ta sẽ không bị rơi vào ba đường ác Địa ngục, 
Ngạ quỷ và Súc sanh. Còn chết viên mãn nghĩa là ta 
sẽ được vãng sanh thành Phật. 

Kính thưa quý bạn! Chết chưa phải là hết, nếu 
chết là hết thì trên thế gian này sẽ không có Phật, Bồ 
tát và chúng sanh. Tóm lại, chúng ta hãy dùng những 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ S9 





lời lẽ tóm gọn và dễ hiểu để giúp người thân của 
mình hiểu được sự vô thường. Khi hiểu được vô 
thường rồi thì họ sẽ phát tâm niệm Phật và làm ban 
Hộ niệm hoằng pháp. Trong gia đình chỉ cần hai 
người trở lên là thành ban Hộ niệm, vì còn tùy vào gia 
đình ít người hay nhiều người và hiểu đạo hay không 
hiểu đạo. Sau khi huấn luyện được ban Hộ niệm ở 
trong gia đình rồi, thì ta nên phát tâm từ bi tham gia 
vào các ban Hộ niệm ở chùa để giúp chư Tăng, Ni 
thành lập thêm nhiều ban trợ niệm chuyên nghiệp để 
cứu độ chúng sanh kịp thời. 

XVI. Thành tâm góp ý ban Hộ niệm 

Kính thưa quý bạn! Mục đích của chúng ta đưa 
ra những đoạn phim ghi hình về bằng chứng vãng 
sanh, là mong người đời phát tâm tu hành để thành 
Phật, có phải vậy không? Nếu đã phát tâm thì xin 
quý bạn hãy phát tâm cho trọn. Có như vậy thì 
chúng sanh mới được nhiều lợi lạc và quý bạn sẽ 
không bị uỗng công phí sức và bị tổn đức. Tại sao 
chúng tôi nói là bị uỗổng công, phí sức và bị tổn đức? 
Là vì nhiều năm qua chúng tôi thấy có nhiều video 
quay bằng chứng vãng sanh không được đầy đủ chỉ 
tiết, nên khiến cho nhiều người sau khi xem xong 
không tin, ngược lại họ còn buông lời phỉ báng đạo 
Phật. Họ không tin và phỉ báng không phải là lỗi của 
họ mà là lỗi của chúng ta. Tại sao? Vì chúng ta phát 


60 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





tâm nhưng lại không làm cho trọn vẹn. Chúng ta chỉ 
đưa ra những video quay nửa chừng không có đoạn 
kết rõ ràng. Tại sao chúng tôi nói quý bạn quay nửa 
chừng không có đoạn kết rõ ràng? Là vì chúng tôi 
thấy có nhiều video quý bạn chỉ quay tới khi người 
đó tắt thở và sau đó xét thoại tướng là hết phim. 
Những đoạn video này khiến cho nhiều người sau 
khi xem xong bị ngỡ ngàng và không tin. Thậm chí, 
có một số người còn nổi sân và phỉ báng cho rằng 
chúng ta dựng phim để gạt người. Cuối cùng, chúng 
ta bị uỗng công phí sức và bị tổn đức. Quý bạn thử 
đặt mình vào một người chưa bao giờ tin đạo Phật, 
chưa bao giờ tin vào pháp môn Tịnh độ. Sau khi xem 
xong những video quay nửa chừng như vậy thì bạn 
có tin được không? Chắc chắn là không. Tại sao? Vì 
lúc đó bạn không có mặt ở hiện trường, không nhìn 
thấy tận mắt người đó tắt thở, không nhìn thấy 
người đó được tâm liệm đưa vào quan tài và cũng 
không nhìn thấy người đó được hỏa thiêu hay chôn. 
Vì không thấy được những sự việc quan trọng đó, dĩ 
nhiên là bạn sẽ không tin và thậm chí còn nỗi sân và 
phỉ báng nữa là khác. 

Kính thưa chư bạn! Nhiều năm qua chúng tôi 
trăn trở rất nhiều về vấn đề này và muốn góp ý 
nhưng ngại không dám. Nhưng nay chúng tôi thấy số 
video quay bằng chứng vãng sanh nửa chừng càng 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 6† 





lúc càng gia tăng. Chúng tôi mong qua phần góp ý 
này, quý bạn sẽ suy nghĩ lại để những video về bằng 
chứng vãng sanh sau này sẽ được đầy đủ và thuyết 
phục được người xem hơn. 

Còn quay như thế nào mới gọi là đầy đủ và 
thuyết phục? Chúng ta phải quay từ lúc người đó 
còn sống, được vãng sanh, xét thoại tướng, tâm 
liệm, hỏa thiêu hoặc chôn. Nếu người vãng sanh có 
để lại Xá lợi, thì ta nên quay luôn những hình ảnh 
Xá lợi của họ để cho mọi người cùng được chiêm 
ngưỡng. Nếu chúng ta, ai cũng làm được như vậy 
thì mới gọi là phát tâm viên mãn. Thật tình mà nói, 
mỗi khi xem xong những video quay nửa chừng 
không có đoạn kết như vậy, tôi rất là buồn. Xin quý 
bạn hãy suy nghĩ lại. 

XVII. Lời khuyên . 

Kính thưa quý bạn đông tu! Nêu quý bạn là 
người chuyên đi hộ niệm cho người, thì không nên 
phân biệt niệm A Mi hay A Di. Nếu người hấp hối yêu 
cầu chúng ta niệm A Mi Đà Phật, thì chúng ta phải 
niệm A Mi Đà Phật để hộ niệm cho họ. Nếu người 
hấp hối yêu cầu chúng ta niệm A Di Đà Phật, thì 
chúng ta phải niệm A Di Đà Phật để hộ niệm cho họ. 
Nếu chúng ta là người chuyên đi hộ niệm cho người, 
mà không hiểu được những đạo lý căn bản này, thì 
chúng ta không có đủ tư cách làm ban Hộ niệm và 


62 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





cũng không có đủ tư cách làm đệ tử của Phật. 

Còn về phía phật tử, nếu trong nhà của mình có 
người thân đang bị hấp hối và cần đến ban Hộ niệm 
thì ta nên thỉnh ban Hộ niệm. Tuy nhiên, khi thỉnh 
được ban Hộ niệm đến nơi, mà họ có tâm phân biệt 
về vấn đề niệm “A Mi” và “A Di”, thì ta không nên nhờ 
ban Hộ niệm đó hộ niệm cho người thân của mình, 
dù đó là ban Hộ niệm của Tăng, Ni. Tại sao? Vì họ sẽ 
không giúp được gì cho người thân của mình, mà 
ngược lại họ còn hại người thân của mình nổi sân và 
mất phần vãng sanh. Xin quý bạn hãy thận trọng về 
vấn đề này. 

Nếu quý bạn cho rằng niệm A Mi Đà Phật là sai, 
còn niệm A Di Đà Phật mới đúng, thì xin bạn hãy tìm 
hiểu Kinh Phật (Kinh nguyên thủy) kỹ lại và tìm hiểu 
cách tu niệm của những nước Phật giáo ở trên thế 
giới, để xem họ tu niệm Phật ra sao? Nếu quý bạn 
cho rằng niệm “A Mĩ” là sai, vậy thì tất cả những 
nước Phật giáo ở trên thế giới họ đang tu niệm “A Mi” 
đều là sai hết hay sao? Quý bạn nên biết rằng ở trên 
thế giới này chỉ có nước Việt Nam của mình là niệm 
“A Di”, còn đa số các nước Phật giáo ở trên thế giới 
họ đều niệm “A Mi”. Xin quý bạn hãy tìm hiểu kỹ lại 
trước khi buông lời phán xét đúng hay sai. 

Kính thưa quý bạn! Thật ra câu trả lời đúng hay 
sai vốn ở ngay trong tâm của mỗi người, chúng ta 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 63 





không cần phải đi hỏi đâu xa. Quý bạn chỉ cần bình 
tâm niệm 10 câu “A Mi Đà Phật” và niệm 10 câu “A 
Di Đà Phật để so sánh với nhau, thì sẽ biết được 
câu trả lời thỏa đáng. Vấn đề này dù cho đứa bé 5 
tuổi cũng có thể nhìn ra được, nhưng tại sao chúng 
ta là những người tu hành lâu năm mà vẫn không 
nhìn ra được? Là vì chúng ta không chịu ởi tìm hiểu 
chân tướng sự thật và chúng ta không chịu buông xả 
cái tâm cố chấp của mình xuống. Nếu chúng ta chịu 
buông xả cái tâm cố chấp của mình xuống, thì vấn 
đề tranh chấp giữa chữ “Mi” và “Di” đâu có kéo dài 
tới ngày hôm nay. Điều này chúng ta phải cần suy 
nghĩ lại, nếu không chỉ tự hại mình và hại chúng 
sanh mà thôi. 

NIỆM PHẬT CÁCH NÀO ĐỀ ĐƯỢC 

NHÁT TÂM? 

Kính thưa quý bạn! Nếu nói về niệm Phật thì có 
rất nhiều cách. Ở đây, tôi xin chia sẻ về cách niệm 
Phật của tôi trước khi được nhất tâm để quý bạn tìm 
hiểu thêm. 

I. Niệm Phật mọi lúc mọi nơi 

Trước khi được nhất tâm, tôi là người có cuộc 
sống luôn bôn ba và bận rộn, nên mỗi tối tôi không có 
nhiều thời gian để ngồi niệm Phật. Vì vậy, mỗi khi lái 
xe đi làm hay đi công chuyện tôi đều niệm Nam mô A 


64 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





Mi Đà Phật (niệm ra tiếng hoặc niệm theo tiếng nhạc 
niệm Phật ở trong xe). Ở bên Mỹ, đường xá rất là 
rộng và luật lệ giao thông rất là tốt, nên tôi vừa lái xe 
vừa niệm Phật không có gì là trở ngại, mà ngược lại 
còn giúp cho tôi lái xe được tập trung hơn. Tại sao? 
Vì nếu tôi không niệm Phật, thì trong đầu của tôi sẽ 
có hàng vạn vọng tưởng si mê nổi lên như là tức 
giận, buồn vui... Những chuyện tức giận và buôn vui 
đó sẽ làm cho tôi lái xe không được tập trung. Còn 
khi niệm Phật thì trong đầu tôi chỉ có một câu Phật 
hiệu, nhờ vậy mà tôi lái xe được tập trung hơn. Tóm 
lại, hằng ngày dù lái xe đi làm hay đi công chuyện tôi 
đều niệm Phật ra tiếng hoặc niệm thầm. Chỉ trừ 
những lúc giao tiếp hay công việc cần sự tập trung, 
thì tôi mới bỏ câu Phật hiệu xuống để cho công việc 
được hoàn thành. Khi niệm Phật, tôi không câu nệ 
vào hình thức như đi, đứng hay nằm, ngồi. Tóm lại, 
trước khi được nhất tâm tôi là người niệm Phật thầm 
và ra tiếng trong mọi hoàn cảnh. 

Có một điều quan trọng tôi xin chia sẻ với quý 
bạn, đó là: Trong lúc niệm Phật nếu vọng tưởng kéo 
đến, thì ta cứ mặc kệ để cho nó đến. Vì nếu ta không 
để chúng tự nhiên đến thì chúng sẽ không tự nhiên 
đi. Khi chúng đến ta thương chúng như con và dùng 
câu Phật hiệu để độ chúng. Nghĩa là ta cứ niệm Phật 
tự nhiên, lâu ngày vọng tưởng sẽ tự nhiên biến mát. 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 65 





Biến mất không có nghĩa là diệt sạch, mà là chúng 
biến mắt mỗi khi ta niệm Phật. Duy chỉ có hai điều 
quan trọng mà ta cần phải biết, đó là: Khi niệm Phật 
thì ta phải dùng tánh nghe để nghe câu niệm Phật và 
đưa câu niệm Phật vào tâm. (Khi bạn tập trung nghe 
tiếng niệm Phật là bạn đã dùng tánh nghe của mình 
đề nghe rôi. Khi bạn thành tâm niệm Phật là bạn đã 
đưa tiếng niệm Phật vào tâm của mình rôi). Nhưng 
chúng ta phải niệm một cách tự nhiên, nhẹ nhàng và 
uyễn chuyển nương theo hơi thở, giống như là mình 
đang uống nước. Khi chúng ta niệm thì không nên 
dồn nén câu Phật hiệu lên đầu nhiều. Tóm lại, mỗi 
người tự tìm cho mình một cách thích hợp, nhẹ 
nhàng và tự nhiên. 

Còn cách này rất có hiệu quả, đó là: Mỗi khi ta 
niệm Phật 6 chữ hay 4 chữ cũng được, miễn sao 
niệm tới chữ Đà Phật thì tâm của ta nghĩ chữ Đà 
Phật là thành Phật. Nghĩa là miệng của ta niệm A Mi 
Đà Phật, nhưng trong tâm mỗi câu Đà Phật ta đều 
nguyện thành Phật. Nếu chúng ta vừa niệm và vừa 
nguyện như vậy, thì tâm của mình sẽ được tập trung 
hơn và không bị vọng tưởng phân tâm. Niệm Phật 
cách này sẽ nhắc mình nhớ niệm Phật là để thành 
Phật. Khi mới bắt đầu nguyện chữ thành Phật trong 
tâm sẽ còn rời rạc, nhưng nguyện lâu ngày chữ thành 
Phật trong tâm sẽ đóng thành một khối. Khi chữ 


66 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





thành Phật trong tâm được đóng thành một khối, thì 
cho dù ta có đi, đứng hay nằm, ngồi chữ thành Phật 
trong tâm sẽ không hề thay đổi. 

Ngoài chuyên tâm niệm Phật ra, chúng ta phải 
biết buông xả. Điều này thì quý bạn không nên lo 
lắng nhiều. Vì khi niệm Phật lâu ngày, tâm của ta sẽ 
tự nhiên buông xả mà chính mình cũng không hay. 
Nếu quý bạn muốn niệm Phật mau được nhất tâm, 
thì chỉ có vào chùa tu niệm Phật thất là hữu hiệu 
nhất (thất là bảy, nghĩa là vào chùa tu niệm Phật liên 
tục bảy ngày). Sau bảy ngày niệm Phật, tâm của bạn 
sẽ thay đổi một cách không ngờ. Qua kinh nghiệm 
của bản thân, tôi hiểu rõ. Chỉ cần quý bạn quyết tâm 
buông xả và nguyện niệm Phật để thành Phật, trong 
vòng ba năm thì quý bạn sẽ niệm được nhất tâm 
tam muội (buông xả trên tâm không phải buông xả 
trách nhiệm). 

II. Niệm Phật loại trừ vọng tưởng 

Trong lúc niệm Phật, nêu vọng tưởng kéo đên 
dồn dập thì ta nên niệm Phật liên tục. Niệm theo lối 
Kim cang trì. Kim cang trì nghĩa là cách niệm Phật 
thầm nhép môi và mỗi câu Phật hiệu phải niệm liên 
tục nối đuôi nhau, nhưng phải niệm uyễn chuyển 
nương theo hơi thở và sức khỏe của mình. Chúng ta 
phải niệm nhẹ nhàng và vô tư trong sáng như đứa bé 
ba tuổi. Điều cắm ky của người tu niệm Phật là không 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ G7 





nên ém hơi, hoặc dồn nén lên đầu của mình nhiều sẽ 
không tốt. Tuy chúng ta niệm nhanh, nhưng mỗi chữ 
phải nghe cho rõ ràng không nên nuốt chữ. Người 
đời thường cho rằng niệm theo lối Kim cang trì là phải 
niệm thầm nhép môi. Nhưng chúng ta có thể niệm ra 
tiếng cũng được, không nhất thiết là phải niệm thầm 
nhép môi. 

Điều quan trọng là ta phải niệm mỗi chữ liên tục 
nối đuôi nhau, như bức tường thành chặn đứng 
không cho vọng tưởng xen vào. Miệng ta niệm liên 
tục và tai ta nghe liên tục, thì vọng tưởng sẽ không có 
cơ hội xen vào. Khi vọng tưởng kéo đến dồn dập thì 
ta niệm lớn tiếng. Khi vọng tưởng bớt dần thì ta niệm 
thầm. Đây là cách đưa vọng tưởng vào Niết bàn, 
không phải là chống lại vọng tưởng. Nếu trong lúc tu 
niệm mà ta khởi tâm chống lại vọng tưởng, thì sẽ bị 
rơi vào phân biệt chấp trước. Còn chấp trước là còn 
chướng ngại. Tóm lại, khi niệm Phật thân tâm của ta 
phải biết uyên chuyển và nhẹ nhàng như dòng nước 
chảy. Có như vậy thì câu Phật hiệu mới dễ thâm 
nhập vào tâm. Khi bắt đầu tập niệm, bạn không nên 
lo về vấn đề đưa tiếng niệm vào tâm, mà chỉ niệm tự 
nhiên là đủ. Vì khi bạn tập trung niệm Phật là bạn đã 
đưa tiếng niệm Phật vào tâm của mình rồi. 

Nhiều năm qua, có nhiều phật tử hỏi chúng tôi 
rằng: “Thưa cô Diệu Âm Diệu Ngội! Tại sao tôi niệm 


68 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





Phật đã lâu mà không thấy có kết quả chi cả, ngược 
lại chỉ thẫy mình sao có nhiêu vọng tưởng quá. Mỗi 
khi có ai hỏi câu này thì tôi đều trả lời với họ rằng: 
“Thưa bạn! Thật ra, bạn niệm Phật đã có kết quả rôi 
đấy, nhưng vì không hiểu nên bạn cho rằng mình 
niệm Phật không có kết quả. Nếu một người niệm 
Phật không có kết quả, thì sẽ không bao giờ biết 
được là mình có nhiêu vọng tưởng. Chỉ có người nào 
khai mở được trí tuệ, thì mới biết mình có nhiều vọng 
tưởng mà thôi”. 

Bây giờ, quy bạn hãy bình tâm mà suy nghĩ lại 
xem: Trước kia lúc chưa tu hành bạn có bao giờ biết 
được vọng tưởng là gì không? Có bao giờ biết vọng 
tưởng hại mình bị đau khổ như thế nào không? Có 
bao giờ biết đi hỏi người khác tại sao mình có nhiều 
vọng tưởng không? Chắc chắn là không. Chỉ sau khi 
bạn biết tu hành và khai mở được trí tuệ, thì bạn mới 
biết vọng tưởng là si mê. Vì biết vọng tưởng là si mê 
nên bạn mới biết lo sợ, mới biết chạy đi tìm Thầy để 
hỏi tại sao mình có quá nhiều vọng tưởng? Như vậy, 
cho thấy bạn tu hành đã có kết quả. Chẳng qua vì 
không hiểu, nên bạn mới sanh ra hiểu lầm và lo lắng 
đấy thôi. 

Đạo Phật là đạo của trí tuệ, do đó chỉ cần bạn tin 
sâu và niệm Phật không thoái chuyển, thì bạn sẽ khai 
mở được trí tuệ. Khi trí tuệ được khai mở, thì bạn sẽ 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 69 





thấy được mỗi vọng niệm thiện ác khởi lên trong tâm 
mình. Nhờ thấy được chúng mà bạn mới biết loại bỏ 
những ý tưởng xấu ác, để trở về với tâm thanh tịnh 
của mình. 

Nhiều năm qua, có nhiều phật tử hỏi chúng tôi 
rằng: “Thưa cô Diệu Âm Diệu Ngộ! Có cách tu hành 
nào để giúp cho mình mau đoạn sạch được vọng 
tưởng không ?”. Mỗi khi có ai hỏi câu này thì tôi đều 
trả lời với họ rằng: “Thưa bạn! Chỉ có pháp tu Tịnh độ 
là đoạn sạch được vọng tưởng và thành Phật nhanh 
nhát. Nhưng muốn đoạn sạch được vọng tưởng, thì ta 
phải cần có thời gian để chuyên chúng từ từ. Không 
phải ta mới tu có vài tháng hoặc vài năm là muốn 
đoạn sạch vọng tưởng của mình, vì chuyện đó sẽ 
không bao giờ có”. 

Quý bạn nên biết rằng: Chỉ khi nào thành Phật 
thì ta mới đoạn sạch được vọng tưởng và vô minh 
của mình 100%. Những bậc “Đẳng giác Bồ tát” mà 
vẫn còn một phẩm thân tướng vô minh. Chúng ta là 
phàm phu thì làm sao mà đoạn sạch được vọng 
tưởng và vô minh của mình ngay trong đời này. Chỉ 
có điều là tùy vào sự tu niệm của ta mà vọng tưởng 
được bớt nhiều hay ít. Nhưng dù bớt được nhiều hay 
ít cũng không quan trọng, mà điều quan trọng là ta cứ 
bám chặt lấy câu A Mi Đà Phật mà niệm tới cùng. 
Lâu ngày vọng tưởng sẽ tự nhiên biến mất mà chính 


70 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





mình cũng không hay. Đây là sự nhiệm mầu của 
pháp môn Tịnh độ. 

Nếu trong lúc niệm Phật mà chúng ta cứ lo đuổi 
vọng tưởng đi, thì sẽ bị vọng tưởng gạt mình đấy. Tại 
sao? Vì ngay giây phút ta cố tình đuổi vọng tưởng đi, 
thì cũng là giây phút ta soi sáng chúng. Trong lúc soi 
sáng chúng, thì cũng là lúc ta bỏ quên câu A Mi Đà 
Phật mà không hề hay biết. Không những vậy, mà ta 
còn để cho vọng tưởng dẫn mình đi nam, đi bắc mà 
không hề hay biết. Cuối cùng, ta không niệm Phật mà 
chỉ niệm vọng tưởng si mê, điên đảo. Như vậy, có 
phải là ta đã bị vọng tưởng gạt rồi không? 

Nếu chúng ta niệm Phật mà cứ để cho vọng 
tưởng làm chủ, thì ta sẽ mất đi phần vãng sanh và bị 
luân hồi tiếp tục. Quý bạn nên biết rằng vọng tưởng 
vốn không có, chỉ vì tâm si mê của ta khởi lên nên 
chúng mới có. Vì vậy, ta không nên lo nhiều về vấn 
đề vọng tưởng, mà hãy lo tu niệm Phật ngày đêm thì 
vọng tưởng sẽ tự nhiên được bớt dần. Chỉ cần vọng 
tưởng được bớt dần thì trí tuệ của ta sẽ được khai 
mở. Khi trí tuệ được khai mở, thì ta sẽ có đủ công 
đức đề sanh về cõi Cực Lạc của Phật A Mi Đà. 

Còn một cách này rất có hiệu quả, đó là: Nếu 
trong lúc niệm Phật mà vọng tưởng sân, si kéo đến 
dồn dập thì ta nên niệm thêm câu “quét rác” hay là “xả 


^ ” 


độc”. Trong lúc niệm câu “quét rác” hay “xả độc” thì ta 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 71 





nên quán tất cả những ý nghĩ thương ghét đang ở 
trong tâm ta đều là rác và độc. Nếu chúng là rác và 
độc, thì ta không nên đem chúng vào để làm ô nhiễm 
thân tâm của ta, mà ta phải quét và xả chúng ra ngoài 
càng nhanh càng tốt. Ngoài ra, chúng ta phải quán tất 
cả những lời nói và hành động của những người 
đang làm cho ta đau khổ cũng đều là rác. Nếu là rác 
thì ta không nên đem những lời nói của họ vào làm ô 
nhiễm thân tâm của ta. 

Tóm lại, mỗi khi tâm của ta bị bức xúc quá độ 
không thể khống ché, thì ta có thể dùng thêm câu 
“quét rác” hay “xả độc” để niệm cả ngày cũng được 
(nếu bạn tức giận cả ngày), vì hai câu này cũng là 
pháp tu để thanh lọc thân tâm rất là hữu hiệu. Quý 
bạn cứ niệm hai câu này cho tới khi nào cảm thấy 
thân tâm của mình được nhẹ nhàng, thì lúc đó ta mới 
niệm Phật để an định lại thân tâm. Vì một khi tâm ta 
bị sân giận quá độ thì sẽ không niệm Phật được. 
Nhưng quý bạn không nên hiểu lầm cho rằng, nếu 
mình niệm thêm hai câu này thì sẽ bị tu xen tạp. Thật 
ra không phải vậy, mà chúng ta phải hiểu niệm Phật 
là chánh hạnh, còn hai câu “quét rác” và “xả độc” chỉ 
là trợ hạnh, giúp nhắc nhở ta không nên đem rác và 
độc vào trong tâm mình. 

III. Niệm Phật bằng tâm `. 

Khi niệm Phật ta không nên câu nệ vê vân đề 


r2 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





nhắm mắt hay mở mắt. Chúng ta phải biết uyễn 
chuyển theo thân thể và sức khỏe của mình. Nghĩa là 
khỏe thì ta mở mắt he hé, còn mệt thì ta nhắm mắt. 
Niệm Phật là tâm ta niệm không phải mắt và thân ta 
niệm. Tâm là chính, thân chỉ là phụ, trợ lực cho tâm 
mà thôi. Điều quan trọng là khi niệm Phật, tâm của ta 
phải luôn thức tỉnh để giữ câu niệm Phật. Nếu ta câu 
nệ vào hình thức quá nhiều, vô tình sẽ sanh ra phân 
biệt chấp trước. Còn phân biệt thì còn chướng ngại, 
còn chướng ngại thì không đạt đến an lạc, tự tại. Tóm 
lại, ta càng buông xả thì càng tự tại. 

Nếu nói về phương pháp niệm Phật thì có rất 
nhiều cách, nhưng tùy theo căn tánh và sinh hoạt 
hằng ngày, mà ta tự lựa chọn cho mình một cách 
niệm Phật nhẹ nhàng và tự nhiên. Nếu quý bạn muốn 
niệm Phật mau được nhất tâm, thì không nên đặt để 
cho mình phải niệm theo cách này hay cách kia. Nếu 
quý bạn tự ép mình vào một cách niệm Phật nào đó 
thì sẽ khó được nhất tâm. Tại sao? Vì niệm Phật 
không có cách nào hay hơn cách nào và cũng không 
có cách nào đúng hơn cách nào, mà tất cả cách niệm 
Phật và nhạc niệm Phật đều có cái hay riêng của nó. 
Điều quan trọng là ta có biết dùng chúng đúng tâm 
trạng của mình trong mọi tình huống hay không? 

Kính thưa quý bạn! Ở trong cuộc sống hằng ngày, 
chúng ta ai cũng bị chung đụng với nhiều hoàn cảnh 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 73 





khác nhau, như là: Có khi ta cảm thấy rất vui, nhưng 
có khi ta cảm thấy rất buồn, đau khổ hay tức giận... 
Nhiều khi chỉ trong một giờ đồng hồ, mà tâm của ta 
tràn ngập những sự vui buôn, thương ghét lẫn lộn. 
Nếu ta biết lựa chọn cách niệm Phật để phù hợp cho 
mọi tình huống, thì ta sẽ thành tựu được rất nhanh. 

Còn một điều quan trọng mà chúng ta cần phải 
biết, đó là: Khi niệm Phật ta phải biết dùng chân tâm 
của mình để niệm. Nghĩa là ta phải biết dùng chân 
tâm để cột ý của mình, như vậy gọi là tâm ý hợp 
nhất. Chúng ta phải biết tâm là chân, còn ý là vọng. Ý 
là tâm giả mà ta xưa nay không hề hay biết, ngược 
lại còn tưởng ý là tâm thật của mình. Vì lầm tưởng ý 
là tâm thật của mình, nên ta mới để cho ý dẫn dắt 
mình đi lang thang trong luân hồi sanh tử. 

Nếu ý là tâm thật thì Phật không gọi nó là “ý 
căn” và cũng không xếp nó vào “thức thứ sáu”. Nếu 
ý là tâm thật thì Phật không cần phải cảnh báo cho 
chúng ta biết rằng: “Ý dẫn đầu các pháp, ý tạo tác”. 
Nếu ý là tâm thật thì Phật không cần dạy chúng ta 
rằng: “Các con phải dùng chân tâm để niệm Phật, 
phải dùng chân tâm phát nguyện và phải dùng 
chân tâm làm chủ ý căn, không nên đề nó vọng 
tưởng tham, sân, sỉ. 

Thật ra, trong bài này chúng tôi không muốn giải 
thích về vấn đề tâm và ý? Vì vấn đề tâm thật và tâm 


74 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





giả, chúng tôi đã giải thích rất rõ trong nhiều bài pháp 
rồi. Nhưng tại sao ở đây chúng tôi phải giải thích 
thêm về vấn đề tâm và ý? Bởi vì trong nhiều năm 
qua, có nhiều phật tử trong và ngoài nước đã hỏi 
chúng tôi rằng: “Thưa cô Diệu Âm Diệu Ngộ! Người 
niệm Phật phải dùng tâm hay dùng ý của mình để 
niệm Phật?” Mỗi khi nghe có ai hỏi câu này thì tôi 
đều trả lời với họ rằng: “Dĩ nhiên là phải dùng tâm của 
mình để niệm Phật. Họ lại hỏi tôi rằng: “Nếu vậy thì 
tại sao gân đây, chúng con nghe có một số Thây và 
phật tử nói rằng người niệm Phật phải dùng ý để 
niệm thì mới mau được nhất tâm hơn, nên chúng con 
không biết là mình nên dùng tâm hay dùng ý để 
niệm?”. Tóm lại, nhiều năm gần đây, có nhiều phật tử 
trong và ngoài nước thắc mắc về vân đề niệm Phật 
bằng tâm hay bằng ý? 

Ở đây, tôi không có nhiều thời gian để giải thích, 
mà tôi chỉ lấy cái miệng của chúng ta để phân tích, thì 
quý bạn dễ hiểu hơn. Khi sanh ra làm người, tất cả 
chúng ta ai cũng biết mình ăn cơm bằng miệng. Dù là 
đứa bé mới sanh ra, nó cũng biết dùng miệng của nó 
để bú sữa có phải vậy không? Nếu một đứa bé mới 
sanh ra mà cũng biết dùng miệng của nó để bú sữa, 
vậy thì ta có cần phải đi dạy người đời dùng miệng để 
ăn cơm không? Chắc chắn là không. Tại sao? Vì 
chuyện chúng ta dùng miệng để ăn, vốn nó đã có từ 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ #3 





khi lập địa cho đến nay ai mà không biết. Nếu ai cũng 
biết, thì ta cần gì phải đi dạy người đời là phải dùng 
miệng để ăn. Chúng ta làm như vậy không phải là dư 
thừa hay sao? Giờ tôi xin đưa ra hai ví dụ để quý bạn 
tự suy ngẫm xem chúng có dư thừa hay không? 

Ví dụ 1: Có một người tới nói với bạn rằng: “Anh 
à! Khi ăn cơm anh phải nhớ dùng miệng để ăn nghe 
chưa”. Sau khi nghe người đó nói như vậy thì bạn sẽ 
nghĩ sao? Có phải bạn sẽ cười người đó phải không? 
Tại sao? Vì chuyện ăn cơm bằng miệng xưa nay ai 
mà không biết. 

Ví dụ 2: Có một người tới nói với bạn rằng: “Anh 
à! Khi niệm Phật anh phải nhớ dùng ý để niệm nghe 
chưa”. Sau khi nghe người đó nói như vậy thì bạn sẽ 
nghĩ sao? Có phải bạn cũng sẽ cười người đó phải 
không? Tại sao? Vì xưa nay ai mà không biết dùng ý 
của mình để suy nghĩ và hành động. Tóm lại, nếu 
người nào đến khuyên bạn dùng ý để niệm Phật, thì 
người đó cũng không khác gì với người đang khuyên 
bạn ăn cơm bằng miệng. 

Kính thưa quý bạn! Qua hai ví dụ ở trên, quý bạn 
đã hiểu được khi chúng ta phát tâm niệm Phật để 
thành Phật, thì trong mỗi niệm của ta đều bao gồm 
luôn cả ý của mình ở trong đó rồi. Cũng như khi ta ăn 
cơm, thì đã bao gồm luôn cả miệng của mình ở trong 
đó rồi. Tóm lại, chúng ta phải niệm Phật bằng tâm. 


#6 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





Tại sao? Vì ý tự nó không biết phát nguyện và tự nó 
không biết niệm Phật. Nó biết khởi niệm Phật là do 
chân tâm của ta làm chủ nó. Cũng như cái miệng của 
ta tự nó không biết nhai, mà do tâm ý của ta điều khiển 
nó mới hoạt động. Cũng như con trâu tự nó không 
biết giữ nó, mà nó phải cần có người chăn trâu hoặc 
sợi dây cột giữ nó, thì nó mới không chạy lung tung. 
Khi niệm Phật cũng như vậy. Chúng ta phải biết dùng 
chân tâm (thức thứ tám) đề làm chủ ý thức (fhức thứ 
sáu), không để cho nó khởi niệm tham, sân, sỉ. 

Tóm lại, khi ta phát tâm niệm Phật thì đã bao 
gồm luôn cả ý của mình ở trong đó rồi. Nếu mỗi niệm 
đều bao gồm luôn cả ý, thì bạn cần gì phải đi dạy 
người đời dùng ý để niệm Phật. Nếu bạn cứ phân 
biệt ý và tâm như vậy, thì chỉ hại mình và hại phật tử 
có thêm chấp trước mà thôi. Đó là chưa nói đến vấn 
đề có nhiều phật tử không hiểu, tưởng ý của mình là 
tâm rồi cứ dồn nén câu Phật hiệu lên đầu. Nếu bạn 
dồn nén lâu ngày sẽ sanh ra bệnh nhức đầu mà không 
hay. Vì thấy sự tai hại này mà chúng tôi mới giải thích 
thêm đoạn ý và tâm, để quý bạn tự suy ngẫm. 

IV. Cách niệm Phật trụ vào tâm 

Ơ đây, tôi xin chia sẻ vê cách niệm Phật trụ vào 
tâm, để quý bạn tìm hiểu thêm. Nếu chúng ta biết 
cách trụ câu niệm Phật vào tâm, thì sẽ mau được 
nhất tâm. Nói về tu niệm thì chúng ta có thể tu niệm 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ T7 





trong đi, đứng hay nằm, ngồi, nhưng ngồi thì dễ được 
định tâm và dễ quán xét cái tâm của mình hơn. Cho 
nên dù hằng ngày cuộc sống có bận rộn đến đâu, thì 
ta cũng cố gắng dành một ít thời gian để ngồi tu 
niệm. Khi ngồi niệm Phật ta phải tập trung tư tưởng 
theo dõi hơi thở ra vào của mình, đừng để ý hơi thở 
từ lỗ mũi mà phải để ý hơi thở đang hít vào và thở ra. 
Nghĩa là khi thở ra thì ta biết rõ hơi thở đang lưu xuất 
ra ngoài, còn khi hít vào thì ta biết rõ hơi thở đang đi 
vào và trụ ở giữa cuối lồng ngực của mình. Tuy 
nhiên, phải hít thở bình thường như là mình đang đi, 
đứng hay nằm, ngồi vậy, không nên ém hơi. 

Sau khi quán hơi thở của mình được thuần thục 
rồi, thì lúc đó ta mới đưa tiếng niệm Phật hòa nhập 
vào hơi thở. Mỗi hơi thở hít vào và thở ra đều là một 
câu A Mi Đà Phật. Nghĩa là thở ra là A Mi, hít vào là 
Đà Phật hoặc hít vào là A Mi, thở ra là Đà Phật. Tùy 
theo căn tánh của mỗi người mà tự chọn cho mình 
một cách thích hợp và nhẹ nhàng. Mỗi câu Phật hiệu 
đều phải trụ vào ở giữa cuối lồng ngực của mình (ức 
frụ vào tâm). Dù ta niệm ra tiếng hay niệm thầm đều 
phải trụ câu A Mi Đà Phật vào tâm. Chúng ta cứ xếp 
câu A Mi Đà Phật vào tâm như vậy, thì câu A Mi Đà 
sẽ không bị lọt ra ngoài. Ý nghĩa không bị lọt ra ngoài 
ở đây là nói: “Ta phải niệm Phật nhiếp tâm, không 
nên để cho câu Phật hiệu bị tán loạn”. Nếu quý bạn 


78 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





không hiểu, lại đi chấp chặt không cho câu Phật hiệu 
được dung thông ra ngoài thì thật là tai hại. Cách 
niệm Phật trụ vào tâm là cách tu niệm rất cao, chỉ có 
những người có sẵn căn tánh thì mới tu niệm được. 
Nếu bạn là người mới tập tu niệm thì không nên tu 
theo cách này. Đợi đến khi nào công phu của bạn 
được thuần thục thì mới tu theo cách này. 

Điều quan trọng là khi niệm ra tiếng, thì ta phải 
biết dùng tánh nghe để trụ câu niệm Phật vào tâm. 
Còn khi niệm thầm thì ta phải dùng tánh biết để trụ 
câu niệm Phật vào tâm. Nếu chúng ta biết dùng tánh 
nghe và tánh biết của mình để trụ câu niệm Phật vào 
tâm trong những lúc đi, đứng hay nằm, ngồi thì sẽ 
mau được thành khối lắm. Nếu chúng ta cứ hành trì 
như vậy lâu ngày, thì sẽ thấy được sự thành tựu rất 
là rõ ràng. 

Rồi qua một thời gian, khi câu Phật hiệu trong 
tâm được đóng thành một khối, thì ta sẽ không bỏ 
câu Phật hiệu vào theo hơi thở được nữa. Tại sao? 
Vì câu Phật hiệu trong tâm ta đã được đây ấp. Khi tu 
hành được tới đây, ta sẽ cảm thấy lồng ngực của 
mình rắn chắc và hơi mát lúc nào tỏa ra khắp cả 
người an lạc không thể tả. Đến lúc này ta nên dùng 
hết lồng ngực của mình làm khoảng không gian, để 
trụ câu Phật hiệu vào. Nghĩa là thay vì trước kia ta 
niệm theo hơi thở và trụ câu niệm Phật vào ở giữa 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 79 





cuối lồng ngực. Còn bây giờ ta dùng tánh nghe và 
tánh biết để trụ câu A Mi Đà Phật vào hết lồng ngực 
của mình. 

Chúng ta cứ tu trì như vậy qua một thời gian, thì 
tánh nghe và tánh biết của ta sẽ chuyển thành tánh A 
Mi Đà sáng suốt. Lúc đó, ta sẽ không trụ câu Phật 
hiệu vào lồng ngực được nữa. Tại sao? Vì tới lúc đó 
câu Phật hiệu ở trong tâm ta phải lưu xuất ra ngoài 
để hòa nhập vào hư không. Tức là hòa nhập vào 
Pháp thân của ta trong, ngoài thông suốt (Pháp thân 
tức là chân tâm). Lúc đó, ta sẽ cảm thấy thân của 
mình trong, ngoài trong suốt như khối lưu ly và tỏa 
mát. Đặc biệt là những lúc tính tọa niệm Phật, ta sẽ 
quên hết thân tâm, thế giới và quên cả không gian và 
thời gian. Lúc đó, trong tâm ta chỉ còn lại mỗi câu A 
Mi Đà Phật là hiện hữu và bao trùm cả vũ trụ. Khi tu 
được tới đây, thì ta sẽ không còn dính mắc vào vấn 
đề điều hòa hơi thở hay đi, đứng hoặc lúc nằm, ngồi 
vì tất cả đều không còn chướng ngại. Tại sao? Vì 
tánh nghe và tánh biết của ta đã chuyển thành tánh A 
Mi Đà sáng suốt rồi. Tánh A Mi Đà là bao gồm tất cả 
tánh như: Tánh nghe, tánh biết, tánh thấy, tánh 
cảm thọ và tánh ý thức. Tóm lại, tánh A Mi Đà là 
tánh Phật có vô lượng diệu đức sẵn có trong ta. 

Kính thưa quý bạn! Nói về cách tu trì thì có nhiều 
cách khác nhau. Nếu chúng ta bận rộn không có 


80 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





nhiều thời gian để tĩnh tọa hay niệm theo hơi thở 
trong khi đi, đứng hay nằm, ngồi thì ta có thể dùng 
bước đi hằng ngày, hay dùng mỗi động tác ở trong 
ngành nghề để làm thời khóa tu niệm. Nói về bước đi 
thì bước bên phải là A Mi, bước bên trái là Đà Phật 
hoặc là ngược lại. Còn nếu ta bước chậm thì mỗi 
bước là A Mi Đà Phật. Còn nói về ngành nghề hoạt 
động thì mỗi động tác giơ lên là A Mi, để xuống là Đà 
Phật. Những cách tu niệm này có hiệu quả rất nhanh. 
Ngoài ra, chúng ta nên mua những cái máy chip niệm 
Phật hoặc dùng những loại phone, iPad, laptop... có 
thể tải dữ liệu. Sau đó, chúng ta tìm những loại niệm 
Phật hành trì mà ta ưa thích, rồi tải về phone, iPad, 
laptop... và mang theo bên mình để hành trì cũng 
được, hoặc chúng ta có thể nghe trực tiếp những loại 
niệm Phật ở trên những website Phật giáo hay trên 
YouTube... Tóm lại, ngày nay chúng ta có rất nhiều 
phương tiện để hành trì. 

V. Cách niệm Phật thù thắngnhấát _ 

Nêu quy bạn muôn niệm Phật mau được nhât 
tâm, thì không có cách hành trì nào có thể so sánh 
với cách hành trì trợ niệm cho người lâm chung. Tại 
sao? Vì trong lúc trợ niệm ta sẽ không suy nghĩ đến 
các việc khác, mà chỉ một lòng muốn cứu thần thức 
của người hấp hối, nên mỗi niệm của ta đều niệm từ 
chân tâm. Vì vậy, công đức trợ niệm một tiếng đồng 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 81 





hồ, còn nhiều hơn công đức niệm Phật một tháng, 
đây là vạn lần chân thật. Nếu bạn không tin thì thử đi 
trợ niệm một lần thì sẽ rõ. Lúc đó, bạn sẽ được nhất 
tâm mà chính mình cũng không ngờ. 

VI. Phần kếtluận . 

Kính thưa quý bạn! Nói vê cách niệm Phật thì rât 
nhiều, nhưng cách nào mà chúng ta cảm thấy hợp và 
dễ hành trì, thì cách đó là đúng nhất cho mình. Chúng 
ta không nên chấp chặt vào một cách niệm nào đó, 
hay là chạy theo cách niệm của người khác. Vì chưa 
chắc cách niệm của người khác hợp với căn tánh và 
hoàn cảnh của mình. Cũng như trong siêu thị có cả 
trăm ngàn món ăn khác nhau, do đó ta phải biết lựa 
chọn món ăn nào cho thích hợp với bao tử, thì mới 
bảo vệ được sức khỏe của mình. Ngoài biết cách lựa 
chọn những món ăn cho hợp với bao tử, ta còn phải 
biết lựa chọn món ăn cho thích hợp với ăn sáng, ăn 
trưa và ăn tối. Có như vậy thì ta mới giữ gìn được 
sức khỏe. 

Khi lựa chọn cách niệm Phật cũng không khác gì 
với cách lựa chọn thức ăn. Thức ăn là để nuôi dưỡng 
cho thân thể của ta được khỏe mạnh, còn niệm Phật 
là để khai mở trí tuệ và nuôi dưỡng tâm từ bi của ta. 
Nếu hiểu được đạo lý này thì mỗi khi niệm Phật, ta sẽ 
cảm thấy thoải mái như là mình đang thưởng thức 
những món ăn ngon vậy. Nếu ta niệm Phật mà thân 


82 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





tâm lúc nào cũng được nhẹ nhàng và thoải mái, thì 
câu Phật hiệu sẽ dễ thâm nhập vào tâm. Vì vậy, khi 
niệm Phật ta không nên chấp trước. 

Điều quan trọng là ta phải biết lựa chọn cách 
niệm Phật nào cho hợp với tâm trạng của mình trong 
mọi tình huống, thì đó mới là người có trí tuệ. Quý 
bạn nên biết mấu chốt để được nhất tâm không phải 
tính ở chỗ cách niệm, mà phải tính ở chỗ tâm của ta 
có tin sâu và nguyện thiết hay không? Nếu tâm của ta 
tin được một phần, thì sẽ thâu nhiếp được Phật 
quang của chư Phật một phần. Nếu tâm của ta tin 
được 100% thì sẽ thâu nhiếp được Phật quang của 
chư Phật 100%. Tóm lại, muốn được thành Phật 
nhanh hay chậm thì phải tính ở chỗ niềm tin của ta có 
nhiều hay ít. Còn một điều quan trọng mà chúng ta 
cần phải biết, đó là: Khi niệm Phật thì ta phải quyết 
tâm thành Phật, nhưng không nên khởi tâm mong 
cầu mau được nhất tâm. Tại sao? Vì còn mong cầu là 
còn tâm tham, còn tâm tham là còn chướng ngại. 
Nhưng quý bạn không nên hiểu lầm hai chữ mong 
cầu ở đây, vì mong cầu có hai ý nghĩa: 

1. Nếu bạn niệm Phật ít mà lại mong cầu mau 
được nhất tâm thì đó gọi là tâm tham. Nếu còn tâm 
tham thì bạn khó được nhất tâm. 

2. Nếu bạn hạ quyết tâm niệm Phật tinh tần ngày 
đêm để mau được nhất tâm, thì sự mong cầu đó là 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 83 





chân chính. 

Nếu bạn mong cầu chân chính thì sẽ mau được 
nhất tâm. Trong Kinh Phật nói: “Tất cả vạn pháp đêu 
từ tâm tưởng sanh”. Từ tâm tưởng sanh nghĩa là 
hằng ngày tâm ta nghĩ tưởng cái gì thì ta sẽ thành cái 
nây. Vì thấy được sự biến hóa vi diệu của tâm thức, 
nên chư Phật mới khuyên dạy chúng ta tu niệm Phật 
mỗi ngày. Nếu chúng ta hằng ngày chỉ nghĩ tưởng 
thành Phật, thì ta nhất định sẽ thành Phật. Điều này 
là vạn lần chân thật, vì chư Phật không nói lời giả dối. 
Còn nói về phát Bồ đề tâm thì quý bạn không nên lo 
lắng nhiều. Vì trong giây phút bạn thành tâm niệm 
Phật để thành Phật, là bạn đã phát tâm Bồ đề của 
mình rồi đấy. 

VII. Vẫn đề quan trọng : 

Ơ đây, tôi xin nêu ra vài sự xen tạp vi tê mà 
chúng ta đang vướng phải. Nếu chúng ta nhận diện 
được chúng rõ ràng, thì công phu tu niệm của ta mới 
được thành tựu viên mãn. Đa số chúng ta vẫn còn bị 
lẫn lộn giữa niệm Phật tu phước và niệm Phật để 
thành Phật. Niệm Phật tu phước thì ta tu xen tạp làm 
sao cũng được, nhưng tu niệm Phật để thành Phật 
thì ta không thể có một chút xen tạp, dù là sự xen tạp 
của tiếng gõ mõ hay đánh khánh (nếu đánh khánh 
dẫn chúng thì không sao). Tại sao? Vì khi gõ mõ, 
đánh khánh sẽ làm thân tâm của ta bị động (fức làm 


84 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





câu Phật hiệu bị tán loạn). Khi thần tâm bị động thì 
câu Phật hiệu sẽ không được hợp nhất. Nếu câu 
Phật hiệu không được hợp nhất thì ta làm sao được 
nhất tâm? Tiếng mõ, tiếng khánh giúp thân tâm của 
ta thức tỉnh. Nhưng nếu dùng không đúng chỗ thì sẽ 
làm chướng ngại cho sự tu tập của ta. 

Khi niệm Phật ta nên bỏ hết hình thức không cần 
thiết. Vì còn hình thức là còn xen tạp, còn xen tạp là 
còn chướng ngại (buông xả hình thức không phải 
buông xả cách thức). Tại sao? Vì khi niệm Phật, thân 
tâm của ta phải được hợp nhất. Nếu thân tâm bị hình 
thức dẫn dắt thì ta làm sao được nhất tâm? Tôi biết 
quý bạn sẽ nói rằng: “Nếu niệm Phật không được gõ 
mõ, đánh khánh, vậy thì tại sao các băng đĩa niệm 
Phật của quý Thây đều có tiếng mõ, tiếng khánh ?”. 

Kính thưa quy bạn! Nhạc niệm Phật khác với trì 
danh niệm Phật. Tại sao? Vì nhạc niệm Phật phải có 
tiếng mõ và tiếng khánh. Vì nhạc phải có nhịp, đây 
gọi là nhạc và nhịp hợp nhất. Tóm lại, khi niệm Phật 
thì thân tâm của ta phải được hợp nhất và uyễn 
chuyển tự nhiên, nhưng phải dũng mãnh như dòng 
suối tuôn chảy vào tâm. Lâu ngày thân tâm của ta sẽ 
được hợp nhất. Khi thân tâm được hợp nhất thì ta sẽ 
được nhất tâm tam muội. 

Đa số chúng ta vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa tu xen 
tạp và không xen tạp khác nhau ở chỗ nào? Vì chưa 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 85 





hiểu rõ, nên chúng ta bị hoang mang và hiểu lầm cho 
rằng nếu mình tụng Kinh, gõ mõ ở nhà hay ở chùa là 
mình bị tu xen tạp. Cũng vì những sự hiểu lầm này 
mà có nhiều người đã bỏ tụng Kinh. Thật ra không 
phải vậy, xin quý bạn chớ có hiểu lầm. Giờ tôi xin 
phân tích để quý bạn hiểu về ý nghĩa xen tạp và 
không xen tạp khác nhau ở chỗ nào? 

1. Nếu bạn đang tu Tịnh độ mà nghĩ rằng: “Câu 
A Mi Đà Phật không có đủ công đức để được vãng 
sanh. Vì vậy, mình phải cần tu thêm tham Thiên, tụng 
Kinh hay trì Chú... thì mới có đủ công đức để được 
vãng sanh vê cõi Phật A Mi Đà”. Nếu bạn nghĩ như 
vậy thì bạn tu xen tạp rồi đấy. 

2. Nếu bạn nghĩ rằng: “Câu A Mi Đà Phật đã có 
đây đủ công đức đề sanh về cõi Phật A Mi Đà. Còn 
chuyện mình tụng Kinh hay trì Chú... chỉ là giúp cho 
chúng sanh ở xung quanh nghe được những lời của 
Phật dạy mà thức tỉnh tu hành. Nếu bạn nghĩ như 
vậy thì bạn tu hành chuyên nhất rồi đấy. 

Tóm lại, tu hành xen tạp hay không, là phải tính 
ở chỗ tâm của bạn có hiểu được mình đang làm gì 
hay không, có biết đâu là tu xen tạp hay không và có 
biết phân biệt đâu là tu công đức và phước đức hay 
không? Nếu bạn hiểu rõ được mình đang làm gì, thì 
bạn sẽ không bị rơi vào tu xen tạp. Còn nếu ngược 
lại, thì bạn sẽ bị rơi vào tu xen tạp mà chính mình 


86 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





không hay. 

Thật ra, nếu bạn tu xen tạp thì cũng không có hại 
gì. Chỉ có điều là nó sẽ làm chướng ngại cho bạn 
niệm Phật khó được nhất tâm mà thôi. Thật ra, vì quý 
bạn chưa hiểu được sự nhiệm mầu của pháp môn 
Tịnh độ, nên mới còn tu hành xen tạp. Nếu quý bạn 
tin được câu A Mi Đà Phật 100% thì không cần phải 
tụng thêm Kinh hay trì Chú gì nữa cả. Tại sao? Vì công 
đức của câu A Mi Đà Phật đã bao gồm hết tất cả rồi. 
Còn nói về Kinh Phật thì ví như là tắm bản đồ. 

Ví dụ: Bạn muốn đi từ Đà Nẵng ra Hà Nội, thì 
bạn phải cần có tắm bản đồ để tìm hiểu đường đi. 
Nhưng nếu bạn đã biết rõ đường ởi rồi, thì tấm bản 
đồ đó không cần dùng đến nữa. Kinh Phật cũng như 
vậy đó. Nếu bạn chưa hiểu được lời Phật dạy, chưa 
tin được pháp môn Tịnh độ 100% thì bạn phải cần 
tụng Kinh để tìm hiểu những lời của Phật dạy. Nhưng 
khi bạn đã hiểu được những lời của Phật dạy rồi, thì 
nên bỏ Kinh qua một bên, mà chỉ lo tập trung tu niệm 
Phật ngày đêm để khai mở trí tuệ của mình là đủ. Còn 
nếu bạn đã tin được pháp môn Tịnh độ 100% rồi, 
nhưng vì muốn tu thêm phước, thì bạn có thể tụng 
Kinh để giúp cho những chúng sanh (người sống và 
người chết) ở xung quanh nghe được những lời Phật 
dạy mà thức tỉnh tu hành. Tóm lại, bạn phải hiểu tụng 
Kinh là tu phước đức, còn niệm Phật là tu công đức. 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 87 





NIỆM PHẬT 


Phật ở tự tâm hỏi đâu xa 

Hỏi bạn trì danh có một lòng? 

Niệm niệm lâu ngày không thoái chuyển 
Phật tự tâm bạn trả lời thông. 

Niệm Phật đâu ai bắt trả tiền 

Ngại gì không niệm mãi hoài nghi 
Tới giờ, Thần chết không bỏ sót 

Lặn hụp luân hồi kiếp nào ra? 

Chi bằng niệm niệm theo ngày tháng 
Hiện tiền khỏe mạnh, định, tâm an 
Đến ngày nằm xuống, nợ trần dứt 
Tam Thánh vui mừng, ta vãng sanh. 





88 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





Ý NGHĨA PHÁT NGUYÊN VÀ HÒI HƯỚNG 

Đa số chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về ý nghĩa phát 
nguyện và hồi hướng, cho nên chúng ta thắc mắc và 
lo lắng đủ điều. Về phần phát nguyện thì chúng ta 
thắc mắc, như là: “Ta phải phát nguyện ra sao, phải 
đọc bài kệ nào, phải theo nghi thức nào và làm sao 
chư Phật mới chứng cho ta?. Còn về phần hồi 
hướng thì chúng ta cũng thắc mắc và lo lắng đủ điều, 
như là: “Ta phải hôi hướng ra sao, phải đọc bài kệ hồi 
hướng nào, làm sao chư Phật biết ta hôi hướng và 
làm sao ông bà, cha mẹ hưởng được những gì ta hồi 
hướng?”. Tóm lại, chúng ta thắc mắc và lo lắng đủ 
điều. Ở đây, chúng tôi xin giải thích từng phần tóm 
gọn, để quý bạn không còn lo lắng nữa. Trước khi 
giải thích vào phần phát nguyện, chúng tôi xin nêu ra 
một câu hỏi để quý bạn tự trả lời. Câu hỏi này tuy là 
đơn giản, nhưng đây là đầu mối có thể giúp quý bạn 
hiểu được ý nghĩa phát nguyện rõ ràng hơn. 

I. Phát nguyện 

Câu hỏi: Thưa bạn! Khi muôn làm bác sĩ chúng 
ta có cần mỗi ngày phải đọc một bài kệ, hay phải theo 
một nghỉ thức nào đó để giúp cho ta học thành bác sĩ 
không, hay ta chỉ cần quyết tâm học hành tinh tấn 
ngày đêm là sẽ thành bác sĩ? 

Trả lời: Nếu bạn trả lời rằng: “Muốn làm bác sĩ 
thì chúng ta chỉ cần hạ quyết tâm học hành tinh tân 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 89 





ngày đêm là sẽ thành bác sĩ. Nếu bạn trả lời như 
vậy, thì bạn đã hiểu được ý nghĩa phát nguyện rồi đó. 
Phát, là phát khởi tâm ý muốn làm bác sĩ, còn 
nguyện, là nguyện với tâm mình sẽ học thành bác sĩ. 

Khi chúng ta muốn làm Phật cũng như vậy đó. 
Chúng ta chỉ cần phát khởi tâm ý muốn làm Phật và 
nguyện với tâm mình phải tu thành Phật. Khi chúng 
ta phát ý và nguyện tâm như vậy là đã phát nguyện 
rồi đó. 

II.Hồi hướng _ . 

Giờ chúng ta tìm hiêu vào phân hôi hướng. Hồi 
hướng gồm có hai phần: Một, là hồi hướng để được 
sanh về cõi Cực Lạc của Phật A Mi Đà; hai, là hồi 
hướng công đức và phước đức đến cho nhiều đời 
ông bà, cha mẹ và chúng sanh. 

1. Hồi hướng về Cực Lạc 

Ở đây, tôi cũng xin nêu ra một câu hỏi để quý 
bạn tự trả lời. 

Câu hỏi: Thưa bạn! Chúng ta từ Đà Nẵng muốn 
đi ra Hà Nội thì ta có cần mỗi ngày phải đọc một bài 
kệ, hay phải theo một nghi thức nào đó để giúp cho ta 
đi tới Hà Nội không, hay ta chỉ cần theo hướng bản 
đồ và lái xe ngày đêm là sẽ tới được Hà Nội? 

Trả lời: Nếu bạn trả lời rằng: “Muốn đi tới Hà Nội 
thì ta chỉ cần nhìn theo bản đô và lái xe ngày đêm là 
sẽ tới được Hà Nội”. Nếu bạn trả lời như vậy thì bạn 


90 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





đã hiểu được ý nghĩa hồi hướng rồi đó. Hồi, là hồi 
tưởng tới Hà Nội, còn hướng, là hướng về Hà Nội và 
quyết tâm phải đi tới Hà Nội. 

Khi muốn về cõi Cực Lạc của Phật A Mi Đà cũng 
như vậy đó. Chúng ta chỉ cần ngày đêm hồi tưởng 
đến cõi Cực Lạc là quê hương và Phật A Mi Đà là 
cha lành của mình. Rồi ta ngày đêm hướng về Cực 
Lạc và quyết tâm niệm Phật để về gặp Phật A Mi Đà. 
Khi chúng ta biết hồi tưởng và hướng tâm như vậy là 
ta đã phát tâm hồi hướng về cõi Cực Lạc của Phật A 
Mi Đà rồi đó. 

Giờ chúng ta tìm hiểu vào phần hồi hướng thứ 
hai. Phần hồi hướng thứ hai gồm có hai phần: Một, là 
thuộc về hồi hướng phước đức; hai, là thuộc về hồi 
hướng công đức. 

2. Hồi hướng phước đức và công đức 

a. Hồi hướng phước đức: Ở đây, tôi cũng xin 
nêu ra một câu hỏi để quý bạn tự trả lời. 

Câu hỏi: Thưa bạn! Khi nuôi dưỡng ông bà cha 
mẹ, chúng ta có cần mỗi ngày phải đọc một bài kệ 
hay phải theo một nghi thức nào đó, để giúp cho ta 
nuôi dưỡng được ông bà cha mẹ không, hay ta chỉ 
cần thành tâm nuôi dưỡng họ ngày đêm, thì họ sẽ 
được sống bình an và hạnh phúc? 

Trả lời: Nếu bạn trả lời rằng: “Muốn nuôi dưỡng 
ông bà, cha mẹ thì ta chỉ cân thành tâm nuôi dưỡng 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 91 





họ ngày đêm, thì họ sẽ sống được bình an và hạnh 
phúc”. Nếu bạn trả lời như vậy, thì bạn đã hiểu được 
ý nghĩa hồi hướng phước đức rồi đó. Hồi, là hồi tưởng 
đến công ơn sanh thành dưỡng dục của ông bà cha 
mẹ, nhờ họ mà ta mới có được ngày hôm nay; 
hướng, là hướng về họ và thành tâm chăm lo cho họ 
ngày đêm, để họ được sống bình an và hạnh phúc. 

Khi chúng ta muốn hồi hướng phước đức đến 
cho mười đời ông bà cha mẹ và chúng sanh cũng như 
vậy đó. Chúng ta chỉ cần ngày đêm hồi tưởng đến 
mười phương thế giới chúng sanh, đều là ông bà cha 
mẹ nhiều kiếp của ta. Rồi hướng về họ và làm mọi 
việc thiện mà khả năng cho phép, để giúp đỡ cho họ 
qua cơn hoạn nạn, đói lạnh... Khi chúng ta biết hồi 
tưởng và hướng tâm về để lo lắng và giúp đỡ cho họ 
như vậy, là ta đã hồi hướng phước đức đến cho 
nhiều đời ông bà, cha mẹ và chúng sanh rồi đó. 

b. Hồi hướng công đức: Ở đây, tôi cũng xin 
nêu ra một câu hỏi để quý bạn tự trả lời. 

Câu hỏi: Thưa bạn! Khi muốn cứu ông bà, cha 
mẹ chúng ta có cần mỗi ngày phải đọc một bài kệ, 
hay phải theo một nghi thức nào đó để giúp cho ta 
cứu được ông bà cha mẹ không, hay ta chỉ cần xả 
thân tu hành thì sẽ cứu được họ thoát khỏi đau khổ? 

Trả lời: Nếu bạn trả lời rằng: “Muốn cứu ông bà, 
cha mẹ thì ta chỉ cần xả thân tu hành thì sẽ cứu được 


92 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





họ”. Nếu bạn trả lời như vậy, thì bạn đã hiểu được ý 
nghĩa hồi hướng công đức rồi đó. Hồi, là hồi tưởng đến 
ông bà, cha mẹ của mình đang bị đau khổ trong sáu 
nẻo luân hồi; hướng, là hướng về họ và quyết tâm tu 
hành thành Phật, để cứu họ thoát khỏi khổ đau luân hồi. 

Khi muốn hồi hướng công đức tới cho nhiều đời 
ông bà, cha mẹ và chúng sanh cũng như vậy đó. 
Chúng ta chỉ cần ngày đêm hồi tưởng đến họ và nghĩ 
không biết bây giờ họ đang ở đâu? Họ có được siêu 
thoát chưa, hay là họ đã bị đọa vào ba đường ác để 
chịu mọi đau khổ? Rồi từ chỗ hồi tưởng thương xót 
đó, mà ta luôn hướng về họ và quyết tâm tu hành để 
cứu họ. Quyết tâm học hỏi Kinh Phật để thuyết pháp 
cho họ nghe. Quyết tâm tu thành Phật để độ thoát tất 
cả. Quyết tâm dùng tiền và công sức của mình để in 
Kinh sách, phóng sanh,... để giúp họ mau được sanh 
về cõi Phật. Khi chúng ta biết hồi tưởng và hướng 
tâm để cứu họ như vậy, là ta đã phát tâm hồi hướng 
công đức của mình đến cho nhiều đời ông bà, cha 
mẹ và chúng sanh rồi đó. 

Kính thưa quý bạn! Qua sự phân tích ở trên cho 
thấy muốn phát nguyện và hồi hướng thì chúng ta 
phải dùng hành động, không phải dùng bài kệ hay 
nghỉ thức. Bài kệ và nghi thức chỉ là phương tiện giúp 
cho ta hiểu được ý nghĩa phát nguyện và hồi hướng 
như thế nào thôi. Nếu chúng ta không có thành tâm, 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 93 





không dùng hành động để cứu ông bà, cha mẹ và 
chúng sanh, thì cho dù ta có đọc mỗi ngày cả vạn bài 
kệ cũng chỉ luống công thôi. 

Điều quan trọng là tâm chúng ta nghĩ sao thì cứ 
tâm sự với chư Phật và ông bà, cha mẹ đã mất của 
ta như thế ấy. Đây mới là những lời phát nguyện và 
hồi hướng chân thật tự đáy lòng. Chúng ta không nên 
chấp chặt vào bài kệ hay một nghi thức nào đó, vì nó 
không cứu được ông bà, cha mẹ và chúng sanh. Duy 
chỉ có tâm từ bi và hành động chân thật của ta mới 
cứu được họ mà thôi. 

Kính thưa quý bạn! Không phải chúng ta chỉ có 
mười đời ông bà cha mẹ thôi đâu, mà ta đã có vô 
lượng đời ông bà, cha mẹ và họ cũng đã đi đầu thai 
thay hình đổi dạng tới lui trong vô lượng kiếp rồi. 
Thật ra họ không ở đâu xa, họ đều đang ở xung 
quanh chúng ta đó. Chúng ta hằng ngày đều đang 
tiếp xúc với họ, chẳng qua họ và ta không nhận ra 
nhau đó thôi. Tại sao? Vì họ và ta đã bị thay hình đổi 
dạng rồi. Họ có thể là vợ, chồng, con, cháu,... của ta 
trong hiện tại. Hoặc họ có thể là con chó, con 
mèo,... của ta đang nuôi ở trong nhà. Hay họ có thể 
là những con heo, con gà, con vịt,... đang bị ta hành 
hạ và ăn thịt hằng ngày. Tóm lại, tất cả chúng sanh 
trong mười phương thế giới đều là ông bà, cha mẹ 
và con cháu của ta trong vô lượng kiếp. Vì vậy, mỗi 


94 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





hành động thiện, ác của ta đang làm hằng ngày đều 
là đang trực tiếp cứu họ và cũng đang trực tiếp hành 
hạ họ. Đây là vạn lần chân thật vì Phật không nói 
dối, chẳng qua chúng ta si mê, điên đảo nên không 
thấy được đó thôi. 

Nếu quý bạn không tin lời Phật dạy thì hãy ráng 
tu niệm Phật cho nhiều đi. Rồi đến một ngày nào đó, 
huệ nhãn của bạn được mở ra và trong những lúc 
nhập định, bạn sẽ tận mắt thấy được những cảnh 
đau lòng thảm khốc. Lúc đó, bạn sẽ thấy được những 
cảnh người ta xé từng cánh tay, xé từng cái chân, 
chặt từng cái đầu, mỗ từng cái bụng, móc từng con 
mắt của con người ra và bỏ vào nước sôi, chảo dâu, 
nướng, quay,... Lúc đó, bạn sẽ nghe được những 
tiếng rên la thảm khốc, đau đớn và hận thù của 
những chúng sanh đang bị người ta hành hạ và giết 
hại để ăn thịt. Lúc đó, bạn sẽ đau lòng mà rơi nước 
mắt và niệm Phật ngày đêm để cầu siêu cho họ mau 
được siêu thoát. Lúc đó, bạn sẽ cầu xin mười 
phương chư Phật, chư Bồ tát gia hộ cho những 
người đang ăn thịt chúng sanh mau được thức tỉnh 
hồi đầu. Lúc đó, bạn sẽ biết thương chư Phật và Bồ 
tát vô bờ bến. Tại sao? Vì nếu không có chư Phật và 
Bồ tát khai thị, thì bạn vẫn còn si mê, hành hạ ăn thịt 
vô lượng ông bà, cha mẹ của mình mà không hề hay 
biết. Lúc đó, bạn sẽ biết thương chúng sanh vô bờ 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 95 





bến, thương đến nỗi thấy con kiến bạn cũng muốn 
quỳ xuống lạy và xin chúng niệm Phật để mau được 
giải thoát. 

Kính thưa quý bạn! Mỗi một lời của Phật dạy 
trong Kinh là vạn lần chân thật, xin quý bạn hãy mau 
thức tỉnh ăn chay, niệm Phật và làm mọi công đức 
kẻo không còn kịp. Chúng ta phải cố gắng tu hành để 
được thành Phật càng sớm càng tốt. Vì chỉ có thành 
Phật thì ta mới cứu được hết vô lượng đời ông bà, 
cha mẹ và đền ơn được cho chư Phật, chư Bồ tát. 

Dưới đây là bài “Hồi hướng” ngắn gọn mà tôi 
thường dùng để hồi hướng mỗi đêm. Tuy bài hồi 
hướng này ngắn gọn, nhưng nó bao gồm được hết 
tất cả không bỏ sót một chúng sanh nào và cũng 
không bỏ sót một người thân nào của ta đã chết hoặc 
còn sống và cũng không bỏ sót ta. 

Hồi hướng: “Con pháp danh là... Hôm nay, con 
xin hôi hướng hết công đức và phước đức của con 
cho tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới đông 
được vãng sanh thành Phật”. 

Nếu sau khi đọc xong bài hồi hướng này, mà 
bạn cảm thấy chưa được yên lòng, thì bạn có thể đọc 
thêm tên tuổi của những người thân đã mắt hoặc còn 
sống mà bạn muốn hồi hướng. Tóm lại, bạn muốn hồi 
hướng công đức và phước đức của mình cho ai cũng 
được, điều quan trọng là bạn phải thành tâm, có như 


96 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





vậy thì những người thân của bạn và chúng sanh mới 
hưởng được lợi lạc. 

lII. Ý nghĩa phát Bồ đề tâm . 

Đa sô chúng ta vân chưa hiệu rõ về ý nghĩa phát 
Bồ đề tâm, nên vẫn còn thắc mắc và lo lắng đủ điều. 
Ở đây, chúng tôi xin phân tích tóm gọn để quý bạn 
không còn lo lắng nữa. 

Phát Bồ đề tâm nghĩa là phát khởi cái thể tánh A 
Mi Đà Phật tròn đầy sẵn có của mình để mà niệm 
Phật. Ngay giây phút ta dùng chân tâm để niệm Phật, 
thì cũng là giây phút ta phát Bồ đề tâm. Tóm lại, mỗi 
một niệm A Mi Đà Phật mà ta đang niệm hằng ngày, 
đều phải niệm bằng chân tâm của mình (fức niệm 
Phật thành tâm). Ngay giây phút ta thành tâm niệm 
Phật để thành Phật, thì cũng là giây phút ta đang phát 
Bồ đề tâm, chỉ đơn giản vậy thôi. 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 97 





NIỆM A MI KHÔNG NÊN LO LẮNG 

Kính thưa quý bạn! Nhiều năm qua có nhiều 
phật tử gửi email hoặc gọi phone tâm sự với chúng 
tôi rằng: “Thưa cô Diệu Âm Diệu Ngội! Sau khi chúng 
con đọc được bài viết của Ngài Trí Tịnh nói vê sự sai 
sót giữa chữ Mi và Di, đọc được bài chia sẻ của cô 
cũng nói về chữ Mi và Di. Ngoài ra, chúng con cũng 
đã lên các mạng internet đề tìm hiểu vê vẫn đề này. 
Sau khi tìm hiểu, chúng con thẫy những gì mà Ngài 
Trí Tịnh và cô nói trong sách đều là đúng sự thật. Sau 
khi biết được sự thật, chúng con đã niệm thử A Mi Đà 
Phật và A Di Đà Phật đề so sánh với nhau và chúng 
con nhận thấy khi niệm A Mi rất là thoải mái, ít bị tồn 
khí lực và quai hàm của mình không bị mỏi hay bị 
treo cứng như lúc còn niệm A Dĩ. Nhờ vậy mà bây giờ 
mỗi ngày chúng con niệm Phật được nhiêu ngàn câu. 
Nhờ niệm Phật được nhiều ngàn câu mà công phu tu 
hành của chúng con cũng được tăng lên rất nhanh. 
Còn trước kia, khi còn niệm A Di Đà Phật, ngày nào 
mà niệm khoảng chừng một ngàn câu, thì chúng con 
đều cảm thấy rất mệt, tỗn nhiều khí lực và quai hàm 
bị treo cứng không thê niệm nhiêu, vì vậy mà kết quả 
không được như ý. Sau khi biết được sự thật, chúng 
con và gia đình đều đã chuyển qua niệm A Mi Đà 
Phật, nhưng có một điều làm cho chúng con cảm 
thấy lo lắng, đó là: Hiện tại, chúng con thấy có nhiêu 


98 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





quý Tăng, Ni trong chùa vẫn còn dẫn dắt phật tử tu 
niệm A Di Đà Phật. Chúng con lo rằng nếu trong gia 
đình có người hấp hói cân đến ban Hộ niệm, thì 
chúng con biết đi đâu đề tìm Tăng, Ni và cư sĩ chuyên 
niệm A Mi Đà Phật đề hộ niệm cho chúng con 7” 

Kính thưa quý bạn! Điều này thì quý bạn không 
nên lo lắng nhiều vì đa số Tăng, Ni và phật tử ở trong 
các chùa và đạo tràng họ đã âm thầm tu niệm A Mi 
Đà Phật cách đây mấy mươi năm rồi, không phải chỉ 
mới hơn mười năm nay (nói riêng những chùa và 
những đạo tràng tu Tịnh độ). Còn tại sao quý Tăng, 
Ni bên trong thì âm thầm tu niệm A Mi Đà Phật, mà 
bên ngoài vẫn còn dẫn dắt đại chúng tu niệm A Di Đà 
Phật? Là vì quý Tăng, Ni thấy đa số người đời vẫn 
chưa hiểu được chỗ sai của chữ Di, mà nhất là 
những người ở những miền vùng quê, họ không có 
đủ điều kiện tiếp cận với internet để tìm hiểu thông tin 
của thế giới, nên sự hiểu biết của họ vẫn còn hạn 
hẹp. Vì vậy mà quý Tăng, Ni vẫn còn dùng câu A Di 
Đà Phật để dẫn dắt họ. Nhưng không phải vì vậy mà 
chúng ta vội hiểu lầm cho rằng quý Tăng, Ni nghĩ 
niệm A Mi là sai, nên không dẫn dắt đại chúng tu 
niệm A Mi Đà Phật. Thêm vào, ở trong giáo hội Phật 
giáo Việt Nam có nhiều Tông phái khác nhau như là: 
Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông, Hoa nghiêm 
tông... Vì có nhiều Tông phái khác nhau, nên cách tu 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 99 





hành của mỗi Tông cũng có khác nhau. Vì có khác 
nhau, nên các chùa tu Tịnh độ muốn chuyển Di thành 
Mi cũng phải cần có thời gian để chuyển đổi từ từ. 

Tóm lại, về vấn đề niệm A Mi và A Di thì quý 
bạn không nên lo lắng nhiều. Nếu trong nhà của bạn 
có người thân đang bị hấp hối, mà người hấp hối này 
lúc còn sống chuyên niệm A Mi Đà Phật, thì khi mời 
ban Hộ niệm của quý Tăng, Ni hay cư sĩ đến, ta nên 
thỉnh cầu họ niệm A Mi Đà Phật hay Nam mô A Mi 
Đà Phật để hộ niệm cho người thân của mình. Nếu 
họ là những người hiểu đạo và tu hành chân chính, 
thì họ sẽ không từ chối và sẽ hoan hỷ niệm A Mi Đà 
Phật. Chỉ có những người không hiểu đạo và tu hành 
không chân chính, thì họ mới từ chối không chịu niệm 
A Mi Đà Phật. Nếu quý bạn không may gặp những 
người này, thì tốt nhất là không nên mời ban Hộ niệm 
của họ, vì chỉ hại người thân của mình mà thôi. 

Còn về phần chúng ta, thì phải lo tập niệm Phật 
để dung thông được cả A Mi và A Di từ bây giờ. Có 
như vậy thì tới phút lâm chung, ta sẽ không bị 
chướng ngại. Còn nếu bạn là người thích đến chùa 
để tu niệm Phật, mà những ngôi chùa gần nơi bạn ở 
không có tu niệm A Mi Đà Phật, mà chỉ có tu niệm A 
Di Đà Phật, thì bạn vào đó tu niệm với họ cũng 
chẳng sao. Chỉ có điều là khi vào chùa thì bạn niệm A 
Di Đà Phật để cho hòa đồng với đại chúng, còn khi về 


100 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





nhà thì bạn niệm A Mi Đà Phật theo ý của mình. Có 
như vậy thì khi đi hộ niệm cho người hay tới phút lâm 
chung ta sẽ không bị chướng ngại. Tóm lại, nếu quý 
bạn niệm Phật dung thông được cả A Mi và A Di, thì 
trong bất cứ trường hợp nào bạn cũng không bị 
chướng ngại. 

Nếu nói trên mặt văn tự, thì cách phát âm giữa 
chữ Mi và Di không có chướng ngại nhiều, nhưng 
nếu nói trên mặt tu hành, thì giữa chữ Mi và Di có sự 
chướng ngại rất lớn đối với những người tu Tịnh độ. 
Tại sao? Vì người tu Tịnh độ muốn được nhất tâm, 
thì mỗi ngày phải cần niệm Phật ít nhất là vài ngàn 
câu, đó là nói với những người tu hành không tinh 
tấn. Còn những người tu hành tinh tấn, thì mỗi ngày 
họ niệm Phật lên đến vài chục ngàn câu. Nếu chúng 
ta niệm A Di Đà Phật mỗi ngày nhiều ngàn câu và 
niệm từ tháng này qua năm nọ, thì sẽ bị tốn hại đến 
sức khỏe, tổn hại đến quai hàm và tổn hại đến công 
phu tu hành của ta. Giờ tôi xin phân tích từng phần 
để quý bạn hiểu những sự tổn hại đó như thế nào? 

1. Tổn hại sức khỏe: Khi niệm chữ Di chúng ta 
phải dùng sức lực của mình nhiều hơn so với niệm 
chữ Mi. Nếu chúng ta niệm Phật mỗi ngày từ vài 
ngàn câu trở lên, mà niệm từ tháng này qua năm nọ, 
thì sẽ bị tốn hại sức khỏe rất nhiều mà chính mình 
không hiểu tại sao? 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 101 





2. Tổn hại quai hàm: Khi niệm chữ Di, quai hàm 
của ta phải bị đưa ra đưa vào. Nếu mỗi ngày ta niệm 
Phật vài ngàn câu, thì quai hàm của ta phải bị đưa ra 
đưa vào vài ngàn lần. Nếu chúng ta niệm Phật mỗi 
ngày chỉ có vài chục câu, thì không bị tổn thương đến 
quai hàm nhiều. Nhưng nếu chúng ta niệm Phật mỗi 
ngày từ vài ngàn câu trở lên, mà niệm từ tháng này 
qua năm nọ, thì khi về già quai hàm của ta sẽ bị tổn 
thương rất nặng, mà chính mình không hiểu tại sao? 

Thêm vào, đa số những người tu hành niệm 
Phật là những người lớn tuổi, mà lớn tuổi thì quai 
hàm không còn được dẻo dai như những người trẻ 
tuổi, nên rất dễ bị tổn thương. Vì vậy, người tu Tịnh 
độ phải cân nhắc cho thật kỹ. Vì một khi ta đã mang 
căn bệnh sái quai hàm rồi, thì không có cách nào 
chữa khỏi và căn bệnh này sẽ làm cho ta bị đau 
24/24, mà nhất là mỗi khi nói chuyện hay ăn uống thì 
ta sẽ bị đau nhiều hơn. Tôi là người mang căn bệnh 
sái quai hàm này đã nhiều năm, nên tôi không muốn 
quý bạn bị đau khổ giống như tôi. 

3. Tổn hại công phu: Người tu Tịnh độ muốn 
được nhất tâm, thì mỗi ngày phải niệm Phật ít nhất là 
từ vài ngàn câu trở lên. Nhưng chữ Di là sự chướng 
ngại lớn nhất cho những người tu Tịnh độ. Tại sao? 
Vì khi niệm chữ Di ra tiếng thì ta không thể niệm Phật 
được nhiều, vì lưỡi và quai hàm của ta sẽ bị trẹo 


102 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





cứng. Còn khi niệm thầm thì chữ Di thường hay bị lờ 
mờ, làm cho tâm của ta nghe không được rõ. Còn khi 
niệm thầm chữ Mi thì tâm của ta sẽ nghe được rất là 
rõ ràng. Tóm lại, chúng ta niệm chữ Di thì lâu được 
nhất tâm hơn là niệm chữ Mi. (Xin quý bạn đọc tiếp 
bài viết của Ngài Trí Tịnh và bài viết của tôi ở phân 
sau thì sẽ hiểu rõ hơn). 

Kính thưa quý bạn! Nếu chữ Di không làm tổn 
hại đến mặt tu hành và không làm tổn hại đến sức 
khỏe của những người tu Tịnh độ, thì Ngài Trí Tịnh 
không cần phải mà hy sinh đứng lên để nói ra sự sai 
làm của chữ Di. Khi nói ra sự thật này thì Ngài đã biết 
sẽ bị nhiều người chỉ trích, mà nhất là những người 
tu hành không cùng Tông phái. Nhưng Ngài không lo 
sợ về những lời chỉ trích của người đời, mà Ngài chỉ 
loö cho phật tử Việt Nam hiện tại và tương lai không 
hiểu được chỗ sai lầm của chữ Di. Thêm vào, Ngài 
thấy chữ Di này đã hại vô số phật tử tu Tịnh độ từ 
xưa đến nay và bây giờ đến lúc phải cần thay đổi chữ 
Di thành Mi, để giúp cho phật tử Việt Nam hiện tại và 
tương lai tu hành mau được thành Phật hơn. Nếu 
chúng ta là người hiểu đạo thì phải biết mang ơn 
Ngài còn không hết, có lý nào lại đi chỉ trích Ngài. Xin 
quý bạn hãy thận trọng về lời nói của mình, vì quả 
báo của tội khẩu nghiệp rất là đáng sợ. 

Kính thưa quý bạn! Tâm nguyện của tôi cũng 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 103 





giống như tâm nguyện của Ngài Trí Tịnh. Tôi không 
lo sợ về vấn đề chỉ trích của người đời, mà tôi chỉ lo 
cho con cháu của tôi hiện tại và tương lai không hiểu 
được sự sai lầm của chữ Di. Thêm vào, tôi thấy chữ 
Di này đã hại vô số phật tử trong quá khứ, hiện tại và 
tương lai, nên nhiều năm qua tôi không ngừng nghỉ 
viết sách để nói lên sự thật sai lầm này. Tôi thiết nghĩ 
đến lúc chúng ta phải nói lên sự thật, để giúp cho con 
cháu của chúng ta hiện tại và tương lai tu hành mau 
được thành Phật và không còn bị tổn thương đến sức 
khỏe. Tôi thiết nghĩ đây là trách nhiệm của tất cả 
những người con Phật cần phải làm. 
TẠI SAO LẠI NIỆM 
NAM MÔ A MI ĐÀ PHẠT2 


(Bài này trích từ cuốn “Hương sen Vạn Đức” của Ngài 
Trí Tịnh). 

Tại sao lại nệm “Nam mô A Mi Đà Phật”? 

Sáu chữ hồng danh đây nguyên là Phạn âm 
(tiếng Thiên Trúc). Hai chữ đầu (Nam mô) nguyên âm 
là Namo, ta quen đọc liền vần Nam mô, là lời tỏ lòng 
thành kính, có nghĩa là Quy y (về nương) và Quy 
mạng (đem thân mạng trở về). 

Chữ thứ sáu (Phật) nguyên âm là Buddha (Bụt 
Đa hay Bụt Thô), ta quen đọc gọn là Phật, chỉ cho 
đắng hoàn toàn giác ngộ (đắng Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác). 


104 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





Ba chữ giữa (A Mi Đà) là biệt danh của đắng 
Cực Lạc giáo chủ, dịch nghĩa là Vô Lượng (Vô 
Lượng Quang, Vô Lượng Thọ). Như trong Kinh, đức 
Bổn sư tự giải thích rằng: “Đức Phật ấy, quang minh 
vô lượng, soi suốt các cõi nước ở mười phương 
không bị cách ngại. Đức Phật ấy và nhân dân trong 


z 


^ ” 


nước của Ngài thọ mạng vô lượng vô biên vô số kiếp”. 

Trong Quán Kinh, nói: “Nếu người chí tâm xưng 
danh hiệu của đức Phật đây, thời trong mỗi niệm diệt 
được tội sanh tử trong 80 ức kiếp và được vãng 
sanh...”. 

Trong Kinh Chư Phật Hộ Niệm nói: “Nếu người 
nghe danh hiệu của đức Phật đây mà chấp trì trong 
một ngày đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn thời được 
thành tựu nhiêu thiện căn phước đức. Đức Phật ấy và 
Thánh chúng sẽ hiện đến nghinh tiếp... ”. 

Kinh Văn-thù Vấn Bátnhã nói: “Nếu người 
chuyên xưng danh hiệu thời đặng chứng Nhắát Hạnh 
Tam-muội và chóng thành Phật... ”. 

Xem như lời của đức Bổn sư Thích-ca, đắng 
chân thật ngữ phán trên đây, thời thấy rằng ba tiếng 
hồng danh của đức Giáo chủ Cực Lạc có những 
năng lực bất khả tư nghị. Muốn được kết quả to tát 
như lời trong Kinh, hành nhân phải chí tâm xưng 
niệm, và phải xưng niệm đúng âm vận, chớ không 
nên như người Pháp gọi danh từ Chợ Lớn là Sô lông, 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 105 





hay Bà Rịa là Baria. 

Ba chữ A Mi Đà, nguyên là Phạn âm. Người 
Trung Quốc đọc là A Mi Thô và họ tụng xuôi là Á Mi 
Thổ. Danh hiệu ấy truyền qua xứ Việt ta bằng chữ 
Trung Quốc, biên sẵn trong các pho Kinh sách Trung 
Quốc. Người Việt ta cứ theo lệ phổ thông, chữ đâu 
đọc đó nên đọc là A Di Đà. Như đọc Nã-phá-luân để 
kêu Hoàng đế Napoleon (Na-po-lê-ông), cùng đọc 
Ba-lê để kêu kinh đô Paris (Pari). 

Với sự phiên âm bằng chữ Trung Quốc, người 
Trung Quốc đọc giống gần với nguyên âm, mà người 
Việt ta đọc sai quá xa. Giá như ta gặp Hoàng đế 
Pháp và gọi ông ta là Nã-phá-luân thời thật là đáng 
buồn cười. Với A Di Đà để gọi đức Giáo chủ Cực Lạc 
cũng theo lệ đó. 

Nhiều năm về trước, trong thời gian niệm Phật 
theo thông lệ Nam mô A Di Đà Phật, khi chuyên niệm 
nhiều (mỗi ngày từ hai vạn câu trở lên), tôi bị sự 
chướng là trệ tiếng trong lúc niệm ra tiếng và lờ mờ 
trong lúc niệm thầm. Giữa lúc đó, tiếng “Di” là chủ 
của sự chướng. Vì thế, tôi mới để ý đến chính âm 
vận của sáu tiếng hồng danh. Đồng thời, lời của Tổ 
Vân Thê trong Sớ Sao nói: “ông danh Nam mô A Mi 
Đà Phật toàn là tiếng Phạn, chuyên trì không quên, 
thời cùng với pháp trì chú của Mật tông đồng nhau”, 
lại thúc đẩy tôi vào sự khảo cứu. 


106 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





Với vần La tinh, người Anh ghép Amita mà tôi 
được thấy ở bộ Phật Học Đại Từ Điễn. Tôi đem ba 
chữ A Mi Đà ra hỏi, thời các sư Trung Quốc cũng 
như Cư sĩ Trung Quốc đều đọc gắn từng tiếng một 
trước mặt tôi: A Mi Thô. 

Hai tiếng đầu “A” và “Mi” đã nhất định và đồng 
thời quyết chắc đọc “Di” là sai. Tôi còn thắc mắc ở 
tiếng thứ ba, vì nếu đọc Amita như vần tiếng Anh, 
cùng A-mi-thô như người Trung Quốc thời với tiếng 
Việt có hai điều bắt tiện: 

Nghe không nghiêm và không êm. 

Quá khác với thông lệ từ xưa. 

Một học giả Pa-li và Phạn ngữ giải thích: Chữ 
“Đà” của Trung Quốc dùng phiên âm Phạn ngữ có 
hai giọng: 

Thô như danh từ “Bụt Thô” mà người Trung 
Quốc đọc xuôi là “Bù Thồ”. 

Đa cũng như danh từ “Bụt Đa" (Buddha). 

Với giọng “Đa” để đọc chữ “Thô”, nó mở đường 
cho tôi ghép ba chữ lại: A Mi Đa và theo cách đọc 
xuôi đánh dấu huyền: A Mi Đà. 

Ghép luôn cả sáu tiếng Nam mô A Mi Đà Phật, 
tôi nhận thấy rằng tránh khỏi cái lỗi quá khác với 
nguyên âm, dù vẫn chưa được hoàn toàn, nhưng có 
thể gọi là nhiều phần đúng và không quá cách biệt 
với cách đọc phổ thông theo cổ lệ, vì trong sáu tiếng 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 107 





đây chỉ có đổi “Di” thành “Mi” thôi. 

Sau khi tham cứu như trên xong, tôi bắt đầu 
chuyên chí niệm Nam mô A Mi Đà Phật và cũng bắt 
đầu từ đó tôi liền nhận được kết quả. 

Sáu tiếng hồng danh đây nỗi rõ nơi tai cũng như 
nơi tâm, khác hẳn sự mờ mờ lọt sót của tiếng “DỮ 
trong thời trước. 

Khi niệm ra tiếng, từ năm ngàn câu mỗi thời trở 
lên, môi lưỡi càng lúc càng nhại, càng chuyên, càng 
lanh. Khác hẳn sự trệ môi cứng lưỡi của những ngày 
niệm khi xưa. 

Niệm ra tiếng với A Mi khỏe hơi hơn niệm ra 
tiếng của A Di khi trước, nhờ vậy mà mỗi thời niệm 
được lâu và nhiều. 

Người chuyên niệm danh hiệu của Phật, tầng 
cấp đầu tiên là đến mức bất niệm tự niệm, hay niệm 
lực tương tục. Nếu khi niệm mà bị trệ và tiếng Phật 
lại lờ mờ không nỗi rõ nơi tâm, thời khó mong được 
kết quả trên. Còn nếu trái lại thời mới có hy vọng 
đến đích. 

Biết rằng niệm A Mi Đà được nhiều phần đúng 
với nguyên âm, nó sẽ đem đến cho mình cái mãnh 
lực bất tư nghị, diệt vô số kiếp tội thành đại thiện căn 
phước đức giống như pháp trì chân ngôn (thần chú) 
của Mật tông mà Tổ Vân Thê đã phán. Nó sẽ đưa 
mình đến mức bắt niệm tự niệm, vì tiếng niệm không 


108 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





bị trệ lụt và nổi rõ nơi tâm. Nhất là niệm A Mi Đà 
được khỏe hơi, nhờ đó nên niệm được lâu và nhiều. 
Niệm Phật được thuần thục là nhờ niệm nhiều câu, 
nhiều giờ và tiếng niệm nhấn rõ nơi tâm. Và mức bắt 
niệm tự niệm đây là phần bảo đảm vãng sanh Tịnh 
độ cho người chuyên niệm. Tôi tin rằng niệm gần với 
nguyên âm, tức là gần đúng với thật danh của đức 
Giáo chủ Cực Lạc, tất dễ được tương ứng và chóng 
được cảm thông với Phật và tôi đã tự cảm thấy có lẽ 
đúng như thề. 

Nhưng trong kỳ kiết thất 49 ngày ở tịnh thất nơi 
chùa Linh Sơn Cổ Tự, một hôm tôi bỗng có ý nghĩ: 
“Mình dù thiễn trí bạc đức, song cũng là người tai mắt 
trong Tăng giới và cũng có đôi phân uy tín đối với gần 
xa, riêng mình tự tu đã đành không ngại gì, song tôi 
đây tất có người vì tin tưởng nơi mình, mà họ sẽ tự 
noi theo chỗ làm của mình, nghĩa là họ sẽ niệm Nam 
mô A Mi Đà. Một người như thé, lần lần sẽ có nhiều 
người như thé, tất sau này khó khỏi đôi điều thắc mắc: 

Bàng quan sẽ cho mình lập dị, riêng phái, phá sự 
đã phổ thông của cỗ lệ. 

Đem sự ngờ vực cho người niệm A Di khi những 
người này chưa hiểu thế nào là A Mi và sự ngờ là 
điêu rất chướng của pháp môn niệm Phật. 

Tôi tự giải thích: “Cổ lệ đã sai thời sự sửa đổi là 
điều cân (tôi tự sửa đỗi riêng tôi). Mình không có 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 109 





quan niệm lập phái riêng hay lập dị, thời cũng không 
ngại gì với sự thị phi phê bình của bàng quan”. Và với 
sự ngờ của những người chưa nhận chân, sẽ giúp họ 
tìm tòi khảo cứu, nhờ tìm xét họ sẽ thấu rõ sự sai với 
đúng và họ sẽ thâu hoạch được kết quả tốt cũng như 
mình. Mặc dù tôi tự giải thích với tôi như thế, nhưng 
trong thâm tâm vẫn mãi băn khoăn gần suốt ngày. 

Chiều hôm ấy, khi đứng dựa cửa số ngó mong 
về phía mặt trời sắp lặn, tôi bỗng thấy chữ A Mi nỗi 
bật giữa khung trời xanh sáng, gần giống như chữ 
điện ở trước cửa của những hiệu buôn chiếu sáng 
trong đêm. Tôi thử ngó qua hướng khác thời không 
thấy. Khi ngó trở lại hướng Tây thời chữ A Mi vẫn nỗi 
y nơi chỗ cũ, khổ chữ lớn lối bốn tắc Tây bề cao và 
hiện mãi đến trên 30 phút mới ẩn. 

Tối hôm ấy, tôi chiêm bao thấy mình đi vào một 
khu vườn cây cao cảnh đẹp. Giữa vườn, có một dãy 
nhà cất theo kiểu trường học và nghe rõ trong ấy một 
người xướng và số đông người hòa: “Nam mô A Mi 
Đà Phật. Tôi tự bảo: “Ủa lạ! Câu Nam mô A Mi Đà 
Phật tưởng là chỉ riêng của mình cải cách, riêng mình 
tín hướng và riêng mình chuyên niệm. Bắt ngờ ở đây, 
người ta cũng đông niệm như vậy rôi”. Tôi đứng dừng 
trước ngõ trường chăm chú nghe xướng hòa như thế 
hơn 10 lần mới choàng tỉnh. Bấy giờ mới biết là mình 
nằm mơ. 


110 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





Do hai điềm trên đây (chữ A Mi hiện giữa trời và 
chiêm bao nghe xướng hòa Nam mô A Mi Đà Phật). 
bao nhiêu nỗi thắc mắc và băn khoăn nơi lòng tôi đều 
tan rã như khối tuyết dưới ánh nắng trưa hè... 

Từ hồi nào, dù với hàng đệ tử, tôi chưa từng bảo 
ai bỏ niệm A Di mà niệm A Mi. Song, do ảnh hưởng 
ngắm ngầm mà lần lần có một số đông người xuất 
gia cũng như hàng tại gia niệm A Mi Đà. Đó phải 
chăng là do cơ duyên thời tiết nó nên như thế! Và 
cũng vì cớ ấy mà hôm nay có bài thuyết minh và tự 
thuật này. 

Tôi viết bài này chỉ với mục đích giúp thêm sự 
nhận chân về câu Nam mô A Mi Đà Phật cùng lịch sử 
của nó, cho các bạn đồng tu đã chuyên niệm như thế. 
Và bài này cũng chỉ truyền bá trong phạm vi giữa các 
bạn đây thôi. 

Tôi xin khuyên nhắc các bạn, đối với những vị đã 
quen niệm hay đã sẵn tín tâm nơi câu Nam mô A Di 
Đà Phật, nhất là người ở trong hoàn cảnh thiếu tiện 
lợi, các bạn nên để yên cho các vị ấy niệm theo sự 
phổ thông cổ lệ để tránh sự ngoại chướng cho họ và 
cho họ khỏi sự do dự trên đường hành trì mà họ có 
thể vướng phải. 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 111 





TÂM SỰ CỦA DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 

(Bài này trích ra từ cuốn sách “Ý nghĩa Hoằng pháp 
và Hộ pháp ” do chúng tôi biên soạn vào năm 2007). 

Kính thưa quý bạn! Ở đây, tôi xin tâm sự tại sao 
lại trích một bài viết của Ngài Thích Trí Tịnh ở trong 
cuốn sách “Hương sen Vạn Đức” để cúng dường 
đến quý bạn. Đó là vì tâm sự của tôi cũng giống như 
tâm sự của Ngài. Từ ngày được nhất tâm tam muội 
đến nay đã gần sáu năm, ngày nào tôi cũng nghe 
được tiếng niệm A Mi Đà Phật từ tâm tôi phát ra bao 
trùm cả vũ trụ. Cũng từ ngày đó, tôi không hiểu tại 
sao trong tâm tôi lúc nào cũng thắc mắc về hai chữ 
“A Mi và “A Dĩ. 

Có hai lần trong lúc thần thức của tôi xuất ra, tôi 
khởi lên ý niệm là muốn bay về Cực Lạc để gặp Phật 
A Mi Đà cho thỏa lòng thương nhớ. Trong lúc vừa khởi 
lên ý niệm, thì thần thức của tôi liền bay vun vút vào 
hư không. Càng bay sâu vào hư không, thì tôi càng 
nghe được nhiều tiếng niệm “A Mi Đà Phật” càng lớn 
và bao phủ cả vũ trụ. Trong lúc nghe được đó, tâm tôi 
khởi lên thắc mắc: “Tại sao lại niệm “A Mi Đà Phật” 
mà không niệm “A Di Đà Phật”?”. Qua hai lần nghe 
được đó, câu hỏi trong đầu tôi lại càng lớn thêm. Rồi 
có một đêm tôi nằm mơ, thấy mình đang đi trên một 
con đường lộ lớn ở ven núi. Lúc đó, trời đang nắng 
đẹp bỗng dưng chuyển mưa lâm râm và mây trắng từ 


112 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





đâu kéo đến cuồn cuộn xuyên qua những tia nắng và 
bao phủ cả một góc trời trắng xóa thật là đẹp. Khiến 
cho tôi quên cả việc đi tìm chỗ để núp mưa. 

Rồi bỗng nhiên trong đám mây trắng đó, tôi thấy 
hiện ra mấy mươi vị Phật màu trắng như tuyết đang 
ngồi theo kiểu kiết già và miệng của quý Ngài thì trì 
niệm gì đó. Còn xung quanh quý Ngài thì có khoảng 
mấy trăm người nam, nữ, già, trẻ đang quỳ xung 
quanh và miệng của họ cũng đang trì niệm gì đó. Lúc 
đó, tôi quá vui mừng muốn chạy vào đám mây trắng 
đó để đảnh lễ chư Phật. Nhưng tâm thức của tôi lúc 
đó cho biết rằng không thể được. Thế là tôi quỳ sụp 
xuống đường đảnh lễ chư Phật và niệm “A Di Đà Phật” 
không dứt. Lạy được một hồi thì đám mây trắng đó, 
chư Phật và đại chúng từ từ tan biến vào hư không. 

Trong lúc đám mây trắng đó sắp tan biến vào hư 
không, thì bỗng nhiên trên hư không hiện ra bốn chữ 
vạn thật lớn màu vàng kim. Lúc đó, tôi chưa kịp thắc 
mắc thì có một giọng đàn ông từ hư không niệm từng 
chữ thật lớn: “A Mi Đà Phật". Khi giọng niệm đó vừa 
dứt thì bốn chữ vạn và đám mây trắng đó cũng từ từ 
tan biến vào hư không. Rồi tự nhiên tôi thức dậy. Sau 
khi thức dậy, tôi suy nghĩ mãi: “Không lẽ giữa chữ Mi 
và Di có vẫn đề gì đây?”. Sau đó, tôi đi tìm những 
người bạn ngoại quốc đang tu về pháp môn Tịnh độ, 
để xem họ tu niệm Phật như thế nào? Sau đó, tôi hỏi 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 113 





được bốn người đó là: Mỹ, Đại Hàn, Trung Hoa và 
Nhật. Khi hỏi ra thì tôi mới biết họ đều niệm: “A Mi” 
còn hai chữ sau thì có khác, vì ngôn ngữ của mỗi 
nước khác nhau. Người Mỹ thì họ niệm: “A Mi Ta 
Bha”. Người Đại Hàn thì họ niệm: “A Mi Ta BuF”. 
Người Trung Hoa thì họ niệm: “A Mi Tou Fo". Người 
Nhật thì họ niệm: “A Mi Da Butsu”. Còn hai chữ đầu 
Namo hay Nam mô thì các nước và Việt Nam đều 
niệm giống nhau. (Nước ngoài thì họ niệm Namo, còn 
người Việt thì nệm Nam mô). Lúc đó, tôi muốn đi tìm 
hiểu thêm, nhưng thời gian không cho phép. 

Sau đó, tôi thử tập niệm A Mi Đà Phật ra tiếng 
để xem nó khác với niệm A Di Đà Phật như thế nào? 
Khi tập niệm A Mi Đà Phật tôi cảm thấy hoàn toàn 
khác hẳn. Vì khi niệm A Mi tôi cảm thấy: Thoải mái và 
nhẹ nhàng; lưỡi, miệng và quai hàm của tôi không bị 
trẹo cứng; giúp cho tôi niệm Phật trôi chảy và niệm 
được nhiều hơn. Sau đó, tôi khuyên gia đình tôi nên 
niệm A Mi Đà Phật, thì sẽ có hiệu quả nhanh hơn và 
đỡ tốn khí lực. Sau khi biết được sự lợi ích của chữ 
“Mi” tôi muốn chia sẻ cho đại chúng biết nhưng lại 
không dám. Vì tôi lo đại chúng sẽ hiểu lầm cho rằng 
tôi hại Phật pháp và cải lời di huấn của chư Tổ, vì vậy 
mà tôi đành phải giữ im lặng. 

Rồi đến một ngày, chắc có lẽ chư Phật muốn tôi 
chia sẻ sự việc này ra ngoài đại chúng, nên khi cuốn 


114 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





= ” 


sách “Ý nghĩa Hoằng pháp và Hộ pháp” viết gần 
xong thì tôi bị ngã bệnh. Trong lúc bị bệnh không thể 
làm được gì, nên tôi đi soạn một vài đĩa thuyết pháp 
mà chị tôi từ Việt Nam vừa mới gửi sang cho tôi. 
Nhìn trong số đĩa đó, tôi thấy có một đĩa tên là 
“Hương sen Vạn Đức” của Ngài Trí Tịnh, nên tôi mở 
lên nghe. Khi vừa nghe đến đoạn: “Tại sao lại niệm 
Nam mô A Mi Đà Phật?” thì tôi liền bật ngồi dậy và 
lắng tai nghe từng chữ. Nghe tới đâu, tôi xúc động tới 
đó và trong tâm cứ thốt lên rằng: “Đúng rồi! đúng rồi! 
Tôi đã tìm được câu trả lời rồi!” 

Sau đó, tôi đi tìm hiểu thêm một số Tăng, Ni Việt 
Nam đang tu Tịnh độ ở trong và ngoài nước để xem 
họ tu niệm A Mi hay A Di. Sau khi tìm hiểu tôi mới 
biết, thì ra có nhiều Tăng, Ni đã âm thầm tu niệm A 
Mi Đà Phật cách đây nhiều năm rồi. Sau khi hiểu được 
sự thật này tôi rất là giận và có thưa hỏi quý Tăng, Ni 
rằng: “Vậy thì tại sao quý Thây và quý Ni không nói 
sự thật này ra ngoài cho Phật tử biết để họ cùng niệm 
A Mi Đà Phật?” Sau khi nghe tôi thưa hỏi như vậy 
thì quý Tăng, Ni đã trả lời với tôi rằng: “Vì nhân duyên 
chưa hội đủ nên quý Thây và quý Ni chưa có nói ra, 
vì lo Phật tử tu Tịnh độ bị hoang mang...”. 

Kính thưa quý bạn! Tôi viết những lời tâm sự 
này, là mong quý bạn hãy tin những lời của Ngài Trí 
Tịnh thuyết ở trên là vạn lần chân thật. Nếu những lời 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 115 





thuyết đó của một người khác, thì chúng ta còn có thể 
nghi ngờ, nhưng đối với Ngài, thì chúng ta không thể 
nghi ngờ. Tại sao? Vì Ngài là người chuyên tu Tịnh 
độ và đã chứng đạo rất cao. Ngài là người chuyên 
dịch Kinh Điển đại thừa, là người đứng đầu giáo hội 
Phật giáo Việt Nam, nên lời nói của Ngài thì chúng ta 
phải tin thôi. Thật ra, câu trả lời đúng hay sai vốn ở 
ngay trong tâm chúng ta. Quý bạn chỉ cần niệm 10 
câu A Mi Đà Phật và 10 câu A Di Đà Phật để so 
sánh với nhau, thì sẽ biết được câu trả lời đúng hay 
sai. Thêm vào, khi niệm “A Mi Đà Phật” một thời gian, 
thì bạn sẽ thấy được sự thành tựu rất là rõ ràng và 
đỡ tốn khí lực. 

Chúng tôi chỉ là người chia sẻ những gì mình 
thấy, nghe và biết thôi, không có ý cải cách chỉ cả. 
Xin quý bạn chớ hiểu lầm mà sanh ra tranh chấp. 
Còn quý bạn muốn niệm “A Di” hay “A Mi” đều được 
cả. Không phải chúng ta niệm “A MỸ” thì mới được 
vãng sanh thành Phật, còn niệm “A Di” thì không 
được vãng sanh thành Phật. Quý bạn nên biết rằng: 
Chư Tổ Việt Nam của chúng ta xưa kia cũng niệm “A 
Di” mà được thành Tổ và bản thân của tôi cũng niệm 
“A Di” mà được chứng đạo. Cho nên, ý nghĩa “A Di” 
và “A Mi” đều giống nhau. Tuy nhiên, chúng chỉ có 
khác ở chỗ là: “Nếu chúng ta niệm A Mi thì sẽ đỡ 
tôn khí lực, đỡ bị suy yếu quai hàm, niệm Phật 


116 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





được nhiều và dễ tương ưng với tâm của mười 
phương chư Phật hơn”. Nếu quý bạn niệm “A Dĩ” 
quen rồi thì không muốn thay đổi cũng không sao. Vì 
vấn đề niệm Phật được vãng sanh hay không, thì 
phải tính ở chỗ chúng ta niệm Phật có thành tâm hay 
không, không phải tính ở chỗ niệm “A Di” hay là “A 
Mi”. Còn riêng tôi, thì từ nay cho đến ngày vãng sanh 
chỉ tu niệm “A Mi Đà Phật” mà thôi. Chỉ trừ những 
trường hợp ngoại lệ, thì tôi mới niệm A Di Đà Phật để 
cho hòa đồng với đại chúng. Tại sao? Giờ tôi xin đưa 
ra một ví dụ đơn giản, thì quý bạn sẽ hiểu tại sao tôi 
chỉ tu niệm “A Mi Đà Phật”. 

Ví dụ: Trong nhà của bạn có một cái “tivi” và hai 
cây “ăng-ten”. Một cây ăng-ten có chất lượng cao và 
một cây ăng-ten có chất lượng thấp. Nếu bạn dùng 
cây ăng-†en có chất lượng thấp, thì âm thanh và hình 
ảnh của tivi sẽ không được rõ lắm. Còn nếu bạn dùng 
cây ăng-ten có chất lượng cao, thì âm thanh và hình 
ảnh của tivi sẽ được rõ và đẹp. Vậy thì bạn sẽ chọn 
cây ăng-ten nào? Có phải bạn sẽ chọn cây ăng-ten 
có chất lượng cao phải không? Vì ở trên đời này, 
không ai dại gì có cây ăng-ten chất lượng cao ở trong 
nhà mà không dùng, lại đi dùng cây ăng-ten có chất 
lượng thấp, để hại mắt và hại tai của mình. 

Kính thưa quý bạn! Trước kia vì tôi không biết 
chữ “Mi” nên tôi mới niệm chữ “Di”. Bây giờ tôi đã biết 


CƯ SĨ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 117 





sự thù thắng và lợi ích của chữ “Mi”, thì tôi không dại 
gì mà trở lại tu niệm chữ “Di”. Cũng ví như trước kia 
vì tôi không biết trong nhà của mình có cây ăng-ten 
chất lượng cao, nên tôi mới dùng cây ăng-ten có chất 
lượng thấp. Bây giờ tôi đã biết trong nhà mình có cây 
ăng-ten chất lượng cao, thì dĩ nhiên là tôi phải thay 
đổi thôi. Nếu là bạn thì tôi tin chắc bạn cũng sẽ làm 
như vậy. Chỉ ngoại trừ bạn không biết trong nhà của 
mình có cây ăng-ten tốt, hoặc là vì một lý do hoàn 
cảnh nào đó, mà bạn không thể thay đổi được thì bạn 
mới đành chịu, có phải vậy không? Xin chúc quý bạn 
tìm được câu trả lời cho mình. 
A MI ĐÀ PHẬT 
Bên trong ta niệm Mi Đà 
Bên ngoài dẫn chúng Di Đà đành sao? 
Khác gì ta lấy phẩm cao 
Để người phẩm hạ, dạ sao cho đành. 


Chi bằng giải thích ngọn ngành 
Giúp người, người hiểu niệm A Mi Đà. 
Nếu ta cứ mãi dần dà 
Tăng đoàn tổn thất, chùa Đà thoái suy. 
Bạn ơi! Nghĩ cạn cùng suy 
Phước duyên đã đến, chuyển Mi đổi đời. 
Chuyển Mi là ý Phật, Trời 
Ta mau chuyền đổi, Phật, Trời mới yên. 


118 VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 





HÒI HƯỚNG 


Nguyện đem công đức này hồi hướng 
cho tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới 
đồng được vãng sanh thành Phật 
Nam mô A Mi Đà Phật 





LIÊN LẠC 
Website: www.dieuamdieungo. com 
Facebook: Diệu Âm Diệu Ngộ 
Email: dieu_am(@yahoo.com 
Email: dieungodieuam(@gmail.com 


DT: 093-292-5627 (VN) 











Sách này chúng tôi không giữ bản quyền, 
nên quý bạn có thể ấn tống hay phát hành 
(Xin đừng tự ý sửa đối nội dung). 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HÒNG ĐỨC 
65 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc65(@gmail.com 
Điện thoại: 024.3 9260024 Fax: 024.3 9260031 


VIỆC LỚN NHÁT ĐỜI NGƯỜI 
Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc BÙI VIỆT BÁC 
Chịu trách nhiệm nội dung 
Tổng biên tập LÝ BÁ TOÀN 
Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh 
Sửa bản in: Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ 
Trình bày: Cư sĩ Diệu Âm Liên Hoa 


In 5.000 cuốn, khổ 14,5cm x 20,5cm tại Xí nghiệp in Fahasa 
f74 Trường Chinh, P. 15, Q. Tân Bình, TP. HCM 
Số XNĐKXB: 686 - 2018/CXBIPH/49 - 11/HĐSố QĐXB của 
NXB: 714/QĐ-NXBHĐ cấp ngày 20/04/2018 
Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-89-3022-6 
ln xong và nộp lưu chiều năm 2018. 








